10. 
Ngày Thiên Tập 
¡® 


NCAWY 
THIÊN TẠP 


Thiên sư Khippapanno Kim Triệu 
_—-OÔO--- 
Nguồn 
hftp://vomonthientu.org 
Chuyển sang ebook 27-02-2017 
Người thực hiện : 
Nguyễn Ngọc Thảo - thao.ksd.hng® gmail.com 
Tuyết Nhung - tuyetnhungbc1617@®yahoo.com.vn 
Nam Thiên - namthien(@ gmail.com 


Link Audio Tại Website hfíp:/2www.phapthihot.o0rg 


Mục Lục 
Lời giới thiệu 
Vài lời về Tác Giả 
Ngày Thứ Nhất: Giới, Định, Huệ 
Ngày Thứ Nhì: Mục đích hành thiền Minh Sát Tuệ 
Ngày Thứ Ba: Danh Pháp và Sắc Pháp 
Ngày Thứ Tư: Danh Sắc và Nhân Quả 
Ngày Thứ Năm: Tứ Diệu Đề 
Ngày Thứ Sáu: Thập Nhị Nhân Duyên 
Ngày Thứ Bảy: Vô Minh: Căn Nhân của sự Luân Hồi 
Ngày Thứ Tám: Niết-Bàn 
Ngày Thứ Chín: Sống theo Đức Phật 


_—-OÔO--- 


Lời giới thiệu 
Tập "Mười Ngày Thiền Tập" được phát hành nhân dịp lễ lạc thành Thích Ca 
Thiên Viện, ngày 23 tháng 3 năm 1997 (Răm tháng 2, năm Định Sửu). 


Tập sách gồm những bài pháp do Ngài Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu ban 
giảng trong khóa thiền thứ 21 Mùa Đông 1986, được tổ chức tại Chùa Kỳ Viên, Hoa 
Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Những bài pháp này vừa có tính cách dẫn giải, khuyến tu cho các 
thiền sinh, vừa mang chứa những lợi lạc thiết thực đến thân tâm cho tất cả chúng ta. 

Tập sách được hoàn thành do nhờ công sức cùng sự nhiệt tình bền bỉ của cô Tâm Thuận 
và bạn hữu. 
Thiền viện xin chân thành tri ân đến tất cả. 

Thích Ca Thiền Viện 


-- Chân thành cảm ơn Chị B.Y. và Chị HH đã có thiện tâm giúp hoàn thành phiên bản 
điện tử này (Bình Anson, tháng 8-2000). 
-- Bình Anson hiệu đính, tháng 06-2000, Perth, Western Australia. 


Vài lời về Tác Giả 

Thiền sư Khippapanno Kim Triệu sanh tại làng Phương Thạnh, tỉnh Trà Vinh, 
Việt Nam vào ngày 5 tháng 12, năm 1930. Từ lúc tuổi thơ, Ngài đã được cụ bà thân sinh 
có nhiều đạo tâm thường dẫn đi chùa và khuyến khích làm quen với nếp sống ở chùa. 
Nhưng chẳng may Cụ Bà qua đời vào năm Ngài vừa lên chín, rôi vài năm sau, lúc Ngài 
được mười hai tuôi, Cụ Ông cũng mãn phần. | 

Ngài Kim Triệu xuất gia Sa-di lúc được 17 tuổi, và từ lúc bấy giờ đã có ý thích 
tìm hiểu và học tiếng Pàli, nghĩ rằng đó là ngôn ngữ mà chính Đức Phật đã dùng để 
truyền bá Giáo Pháp. Vào năm 1949, ngày 11 tháng 5, Ngài thọ Cụ Túc Giới, xuất gia 
Tỳ-khưu tại Cao Quý Tự, Phương Thạnh, Trà Vĩnh (lúc bấy giờ đổi tên là Vĩnh Bình). 
Thầy Bồn sư cho Pháp Danh là Khippa-Panno (có nghĩa là Thiện Trí hay Tốc Trí), 
thường được gọi là Sư Panno, hoặc Sư Kim Triệu. 

Năm 1950, Ngài học đạo tại chùa Giác Quang, Bình Đông, Chợ Lớn, và năm 
1956 nhập Hạ tại Kỳ Viên Tự, Bản Cờ, Sàigòn. 

Năm 1957, Ngài học PàÏi và giáo lý tại Chùa Tam Bảo Tự, do Ngài Đại Đức Giới 

Nghiêm và Ngài Đại Đức Shanti Bhadra, người Tích Lan hướng dẫn. 

Năm 1958, Ngài Đại Đức Giới Nghiêm, lúc bấy giờ là Tăng Thống Giáo Hội 
Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam, phái Ngài đến chùa Phước Quang, Bình Định, dạy 
đạo. Cũng như ở các nơi khác, Ngài luôn luôn hợp tác với chư vị thiện tín địa phương 
thành lập đoàn Nhi Đồng, dạy kinh điền và giáo lý cho trẻ em. 

Vào cuối năm 1958, nhân dịp Phật Học Viện Pháp Quang, Gia Định, khai giảng 
lớp Giáo Lý và Pàli, Ngài trở về tu học, nhận bằng cấp danh dự Sơ Đẳng Pàli và bằng cấp 
Trung Đăng Phật Học, và lưu lại đây phụ dạy văn phạm Pàii và kinh kệ. 

Từ năm 1962 đến năm 1964, Ngài tu học tại chùa Bửu Quang, xã Tam Bình, quận 
Thủ Đức. Năm 1964, Ngài được Viện Đại Học Nalanda, Ấn Độ, cấp học bổng đi tu học 
với nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Đến năm 1970, Ngài đỗ bằng Pàii 
Acharya (giáo sư dạy môn Pall), bằng B.A. Phật Học, và bằng M.A. Pàli. Sau đó, Ngài 
theo học lớp Cô Sử Án Độ tại Đại Học Mashadh. 

Năm 1974, Ngài sang Thái Lan hành đạo 6 tháng. Năm 1975, một người Phật tử 
Mỹ tên Larry Gregory cung thỉnh Ngài sang Nepal, gần thành phố Kathmandu, dạy 7 
khóa thiền trong thời gian 7 tháng. Năm 1979, Ngài trở lại đây lần thứ hai để mở một 
khóa hành đạo 10 ngày. 


Từ năm 1975 đến năm 1979, trong hai nhiệm kỳ với nhiệm vụ phụ tá Tổng Thư 
Ký Trung Tâm Thiền Định Quốc Tế tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài phụ giúp việc xây cất 
Trung Tâm. Vào năm 1978, Ngài theo học đạo và hành thiền tại Bồ Đề Đạo Tràng và 
Pondichery với Ngài Tuang Pulu Kaba Aye Sàyadaw, một vị cao tăng người Miễn Điện. 
Trong hai năm 1978-1979, Ngài nhập hạ tại Asoka Mission Vihara, New Delhi và trong 
thời gian này, tiếp tay với hội Phật Tử Việt Mỹ tại Hoa Thịnh Đốn, cứu trợ đồng hương 
tại Ấn Độ. 

Vào tháng 7 năm 1980, Ngài sang Ngưỡng Quang (Miến Điện) thực hành pháp 
Tứ Niệm Xứ trong sáu tháng dưới sự hướng dẫn của Ngài Đại Đức Mahasi Sàyadaw, và 
gặt hái nhiều thành quả khả quan. 

Từ năm 1976, theo sự khuyến khích của Ngài Đại Đức Ghosananda, Ngài Kim 
Triệu theo học với nhiều vị Thiền Sư nổi tiếng tại Ấn Độ như Ngài Shree Acharya 
Anagarika Munindra, Ngài Goenkar, Ngài Rastrapal, Ngài Tuang Pulu Kaba Aye 
Sàyadaw, và sau cùng sang Miến Điện được duyên lành thọ huấn với Ngài Mahasi 
Sàyadaw. 

Theo lời mời của Cụ Bà Lê Thành Nghiệm, Hội Trưởng Hội Phật Tử Việt Mỹ tại 
Hoa Thịnh Đốn, Ngài Kim Triệu sang Mỹ vào năm 1981 và lưu ngụ tại Chùa Kỳ Viên, 
Hoa Thịnh Đốn. Tại nơi đây, từ năm 1982 đến nay, ngoài những buổi lễ hàng tuần và 
những buổi thiền tập theo nghỉ thức thường lệ, mỗi mùa -- Xuân, Hạ, Thu, Đông -- Ngài 
Thiền Sư Kim Triệu mở một khóa thiền 10 ngày. 

Các chùa ở tiêu bang khác, tùy duyên, cũng thỉnh Ngài đến hướng dẫn những 
khóa thiền như: Chùa Pháp Vân, Pomona, CA; chùa Lake Wood (người Cam Bốt), Long 
Beach, CA; Tu Viện Kim Sơn, CA; chùa Veluvana, AL; chùa Taung Pulu Kaba Aye 
(người Miến Điện), CA; Chùa Phật Ân, MN; Như Lai Thiền Viện, San Jose, CA; v.v... 
Các nhóm Phật tử đó đây thỉnh thoảng cũng cung thỉnh Ngài đến dạy thiên. 

Trong những năm 1990-1992, chùa Phật Bảo tại Savigny-Sur-Orge, Pháp, Thích 
Ca Thiền Viện tại Saint Agnan, Pháp, các nhóm Phật tử tại Paris và các vùng phụ cận, 
cung thỉnh Ngài Kim Triệu sang Pháp mở những khóa thiền. 

Năm 1994, nhân dịp cung nghinh Tam Tạng Kinh về Pháp Bảo Tự, Mỹ Tho, Việt 
Nam, theo lời thỉnh cầu của vị Viện Chủ Phước Sơn Thiền Viện, tỉnh Đồng Nai, Ngài 
hướng dẫn một khóa thiền tại đây. 

Nhận thấy thành quả tốt đẹp của những khóa thiền do Ngài Khippapanno Kim 
Triệu hướng dẫn và nhu cầu cần được đáp ứng của đồng bào Phật Tử địa phương, vào 
năm 1986, quý vị Phật tử vùng California cung thỉnh Ngài đứng ra sáng lập một đạo 
tràng để tu tập, và ngày 15 tháng 7 năm 1988, ngôi Thích Ca Thiên Viện, Riverside, bắt 
đầu hoạt động. Từ đó, tại đây hằng năm, mỗi mùa đều có một khóa thiền. 

Vừa hoạt động vừa mở mang cơ sở, công trình xây cất Thích Ca Thiền Viện phần 
lớn đã hoàn tất viên mãn và Lễ Lạc Thành được cử hành vào ngày 23 tháng 3, năm 1997. 


---000--- 


Ngày Thứ Nhất: Giới, Định, Huệ 


: Hôm nay là bắt đầu khóa thiền mùa Đông năm 1986 (năm thứ ba của quý vị). Sư 
lây làm hoan hỷ thây quý vị có đạo tâm, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. 


Kiểm điểm sự thực hành của quý VỊ, thiền sinh nào cũng có tiễn bộ, hiểu rõ như 
thế nào là Thiền Quán hoặc Minh Sát Tuệ, và như thế nào là Thiền Chỉ. Khi đã biết rõ và 
biết cách tu niệm, thì hành giả lại càng nên tỉnh tấn thêm, không thối chí. Tinh tấn hành 
trì cho đến khi nào đức tin của quý vị không còn thay đổi. Tới lúc đó, dù quý vị không 
hành, thì nhiệm vụ Pháp Bảo vẫn hướng dẫn quý vị đến nơi đến chốn. Đó là mục đích 
chung của hành giả ở trên thế gian này. 

Đức Phật thường gọi "đệ tử của Như Lai" là những người có đức tin không thay 
đổi. Như thế nào gọi là đức tin không thay đổi? Đó là đức tin không thay đổi về Tam 
Bảo. Biết rõ có Phật thật, có giáo lý rõ ràng của Ngài và thực hành theo các lời dạy đó. 
Những vị này cũng được gọi là những vị Tăng chân đề vì họ đã chứng nghiệm rõ Vô 
Thường, Khô Não, Vô Ngã, cũng như thấy rõ Tứ Diệu Đề. Được vậy là chúng ta không 
uông công sinh ra làm người, cũng như không uống công làm người Phật tử. 

Mục đích của hành giả đến đây trong 10 ngày của khóa thiền là để có tâm định và 
tạo trí tuệ. Vì vậy khi đến đây, với một đức tin vững chắc trong nội tâm, chúng ta xin 
cúng dường Đức Phật về vật chất cũng như tinh thần. Về vật chất, quý vị bỏ tất cả công 
ăn việc làm trong 10 ngày. Về tinh thần, quý vị đến đây đề rèn luyện tâm. Sự cúng dường 
bằng hành động tu tập này là cúng dường quý báu nhất trên thế gian. 

Việc hành đạo như vậy không phải là dễ. Mỗi khi chúng ta đi hành thiền, nói là 
trong 10 ngày nhưng không phải trọn đủ 10 ngày. Ngày thứ nhất kể như mắt vì tâm vẫn 
còn bận rộn như ở nhà. Tâm ta cần một thời gian tu tập mới yên định được. Ngày cuối, 
gần về nhà thì tâm chúng ta bận rộn trở lại. Vì vậy, có thể xem như chúng ta hành thiền 
đầy đủ chỉ có trong 8 ngày thôi. Dù chỉ 8 ngày, quý vị cũng sẽ thấy một vài kết quả của 
sự thực hành. Đức Phật dạy rằng nếu hành giả có duyên lành trong Phật Pháp, tinh tấn 
hành trì chỉ trong 7 ngày thôi là được đắc đạo quả bậc A-La-Hán hay A-Na-Hàm (Bất 
Lai). Nếu có duyên lành ít hơn thì đắc đạo quả thấp hơn, v.v... Vậy, ta thấy có quả báu 
thật sự của công phu hành đạo và ta nên hết lòng tin tưởng thực hành trong những ngày 
còn lại trong khóa thiền này. 

Việc thực hành ở xứ này rất là khó, không phải như ở những xứ Phật Giáo Á 
Đông. Ở đó, muốn đi tu tập rất là dễ. Nhưng ở xứ này như quý vị cũng biết, mỗi lần đi là 
mỗi lần khó khăn, mà mỗi 3 tháng mới đi được một lần. Vì vậy, quý vị phải tính tấn và 
tranh đấu với thời gian còn lại, đừng cho hao mắt. Căn bản của sự thực hành là gì? Đức 
Phật chỉ con đường đi đến Niết-Bàn rất rõ ràng, và Ngài để lại một cái thang rất đẹp có 3 
nắc: Đó là Giới, Định, và Huệ. Chúng ta đến đây thực tập là để phát triển Định và Huệ. 
Làm sao phải định tâm và phát triển trí huệ cho được, phải thấy rõ chân tướng của vạn 
vật. Đức Phật chỉ cho chúng ta phương pháp để Định tâm và khi Định tâm rồi, chúng ta 
sẽ có Huệ. 

Trước khi hành thiền, chúng ta cần phải có Giới. Giới giúp thân và khâu trong 
sạch. Khi thân và khâu trong sạch thì tâm mới Định được. Tại sao vậy? Vì tâm định trong 
thân. Thân sạch, khẩu sạch mới làm nền tảng cho tâm Định được. Vì vậy khi mới vào 
khóa thiền, sau khi lễ Phật, quy y Tam Bảo là quý vị thọ trì giới đức. Khi Giới trong sạch 
rồi, tâm nhẹ nhàng thì Định sẽ phát sanh, tiếp theo là Huệ phát sanh. Nếu không giữ Giới 
đức, tâm sẽ có nhiều trạo hối và không Định được. Khi không Định được thì sẽ không 
bao giờ có Huệ. Chắc chắn như vậy. Khi Giới trong sạch, rồi Định Huệ lần lần sanh lên 
thì quý vị thấy rõ chân tướng trên thế gian này. Vì vậy, Giới là quan trọng. 

Làm thế nào cho Giới được trong sạch? Trong bộ Visuddhimasga (Thanh Tịnh 
Đạo), tác giả Đại Đức Buddhaghosa đã dành một phần lớn đề nói về Giới. Ngài nói: Giới 


là cao thượng, Giới là Irong sạch, Giới là nên tảng, Giới là đâu. Đức Phật dạy tất cả 
những con sông lớn tại xứ Ấn Độ là sông Yamuda, `arapu, SaravatIl, Achiravati, hoặc 
con sông cao thượng nhất là Maghi cũng không thể tắm gội cho sạch những người không 
có Giới, cũng không có dầu thơm hoặc trầm hương nảo có thể gội rửa sạch cho những 
người không có Giới. Chỉ có Giới mới rửa sạch thân ác và khẩu ác của chúng sanh. 
Người không có Giới bị thế gian khiến trách và tâm không được an vui. Giới giúp người 
có của cải. Giới có khả năng đưa hành giả đi đến các cõi Thiên, và tiếp tục đưa hành giả 
đi tới Niết Bàn. Cho nên, thọ trì Giới luật là nền tảng cho sự thực hành. 

Ngày đầu tiên trong khóa thiền, quý vị thọ Ngũ Giới, Bát Giới, hoặc Thập Giới. 
Ngũ Giới là Giới căn bản, là luân lý trên thế gian này. Dù Đức Phật có ra đời hay không, 
khi có chúng sanh thì tự nhiên có Ngũ Giới trong xã hội. Ngũ Giới gồm: không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống, rượu. 

L) Không sát sanh là không giết hại từ loài người đến các loài súc vật. 

2) Không trộm cắp là không lấy những vật gì không cho mình. 

3) Không tà dâm là giới thứ ba. 

4) Không nói dối là phải luôn luôn nói lời chân thật. Giới này rất khó giữ, nên ở 
các trung tâm thiền, thiền sinh phải tịnh khẩu. Dù cho đàm luận giáo lý giữa các thiền 
sinh, cũng không được làm. Vì nếu thiền sinh chưa phải là bậc thánh nhân, vẫn còn phiền 
não, thì khi nói quá lâu, tâm thiền sinh sẽ không được trong sạch. 

Ngoài những bậc thánh nhân đã đắc đạo quả cao thượng, chỉ có hai hạng người 
không nói dối. Thứ nhất là Đức Bồ Tát. Dù có hạïi đến sanh mạïng đi nữa, Ngài cũng 
không bao giờ nói dối. Đức Bồ Tát có thể phạm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng 
không khi nào phạm Giới nói dối. Khi hỏi Ngài: "Vậy chớ Ngài có sát sanh không?" Ngài 
trả lời: "Dạ tôi có." Vậy là Ngài không nói dối. 

Hạng chúng sanh thứ nhì cũng giữ Giới không nói dối được trong sạch là gia 
quyến của Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, dòng họ Thích Ca bị hoàng 
tử Vidũdabha tru diệt. Hoàng tử cho quân lính xét hỏi từng người, nếu ai thuộc dòng 
Thích Ca sẽ bị giết, nhưng dù chết không một ai nói di. Họ đều thừa nhận là họ thuộc 
dòng Thích Ca. 

5) Giới thứ năm là Giới không uống rượu và dùng các chất say như thuốc phiện, 
xì ke, ma túy. 

Đây là Ngũ giới, là Giới căn bản nhất của hành giả. Ít nhất, quý vị phải có ngũ 
giới. Bằng không, vì thân và khâu không trong sạch, tâm không thể nào định được. 

Ngũ giới là Giới luân lý. Sau khi Đức Phật thành đạo và bắt đầu hoằng pháp, còn 
có những Giới khác nữa. Sở dĩ Đức Phật đặt thêm các Giới sau này vì Ngài thấy Giới 
về thân và khẩu liên quan đến tâm. Nếu giữ thân và khẩu trong sạch thì âm ít phiền não, 
nhẹ nhàng. Và khi zâm được nhẹ nhàng thì ít nghĩ đến vấn đề phá Giới. Vì vậy có Bát 
quan trai Giới và những Giới khác nhằm mục đích giúp cho ứhân khẩu thanh tịnh hơn 
nữa. 

Bát quan trai Giới có thêm 3 điều: 

- Một là không ăn sái giờ. Quý vị ăn trước ngọ, lúc 11 giờ, trễ lắm là 11:30 giờ sáng. 

- Hai là không múa hát, thôi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật 
thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. 

- Ba là không nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. Ở xứ Mỹ khác hơn ở Á Châu. Ở xứ ta, 
nếu có giường như vậy là sang trọng; nhưng ở Mỹ hình như đây là tiêu chuẩn bình 
thường. Ta thông cảm vậy. 


Thêm vào đó, giới thứ ba - không tà dâm - được sửa lại là không hành dâm trong 
khi thọ trì Bát quan trai giới. 

Bát quan trai Giới thường được thọ trì trong những xứ Phật Giáo vào những ngày 
mồng 5, 8, 14, 15, 20, 23 , 29, và 30 âm lịch. Còn Bát quan trai trường là giữ luôn suốt 
cuộc đời như Cụ Bà Hội Trưởng Hội Phật Tử Việt Mỹ tại chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn. 

Người cư sĩ cũng có thể thọ Thập Giới, là thêm 2 giới nữa. Ở đây Giới thứ 7 chia 
ra làm hai phần: một là không múa hát, thối đờn kèn, xem múa hát, nghe đờn kèn. Hai là 
không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phân và đeo tràng hoa. Giới thứ 8 trở thành Giới 
thứ 9. Giới thứ 10 là không giữ tiền bạc, vàng bạc, và thỏa thích trong việc cất giữ tiền 
bạc. 

Đó là những Giới của hành giả trong 10 ngày. Nếu giữ Giới trong sạch thì chắc 
chắn Định và Huệ sẽ phát triển. Bằng không thì Định và Huệ sẽ không lên được. 

Đức Phật dạy về quả báu của Giới đức như sau: "Tát cả chúng sanh được sanh về 
cõi Trời cũng nhờ giữ Giới, được giàu sang cũng nhờ giữ Giới, được giải thoát nhập Niết 
Bàn cũng nhờ giữ Giới." Vậy Giới đức có khả năng đưa hành giả đến Thiên Đàng và tiếp 
tục đưa hành giả đi đến cửa Niết Bàn. Niết Bàn ở đâu? Ở Định và Huệ. Khi tham thiền, 
người thấy Chân Lý là thấy Niết Bàn; người thấy Tứ Diệu Đề là thấy Niết Bàn, người 
thấy rõ Vô Thường, Khổ, Vô Ngã là thấy Niết Bàn. 

Đức Phật dạy rất rõ ràng: Muốn thấy Niết Bàn phải quán sát Danh Pháp và Sắc 
Pháp. Hai pháp cao thượng này là pháp chúng ta đang thực hành trong lúc ngồi, lúc đi, 
hay trong lúc đang nghe giảng này vậy. Đó là hai pháp mà chúng ta đang cúng dường 
Đức Phật. Dù người ta có là triệu phú tới chùa cúng dường bông hoa, thức ăn, cũng chỉ 
một ngày đó thôi rồi trở lại với công ăn việc làm. Còn quý vị không phải vậy. Tới chùa 
trong 10 ngày, nguyện khắn khít nơi cửa Niết Bàn, chúng ta chỉ thấy Danh và Sắc Pháp; 
và chúng ta cúng dường Pháp chứ không cúng dường vật thực, trái cây hoặc bông hoa. 
Với vật thực, sau khi cúng đường, lui ra là chúng ta quên hăn. Còn cúng dường Pháp Bảo 
trong khi zgồi khi đi, không phải chúng ta chỉ cúng dường một lúc nào đó thôi mà là từng 
giờ, từng phút, từng giây, từ lúc thức giấc cho đến khi lên giường ngủ. 

Đức Phật đã bảo rằng: "Đường đi Niết Bàn Như Lai đã tìm thấy và đã chỉ rõ cho 
các con. Tới hay không là do nơi các con vậy. ” Vậy với chìa khóa trong tâm, ta cứ mở Tra 
xem trong /hân âm này cho đến khi không còn gì dấu được ta nữa thì chúng ta mới hết 
hoài nghi. Ví dụ, các tôn giáo khác nói trong thân có linh hồn. Cái gì khác có thể thay 
đổi, chứ linh hồn không thay đổi. Hay là họ cho rằng Thượng Đề tạo ra con TEƯỜI. Nếu 
chúng ta u mê, mờ ám không thấy thì cũng nói rằng Thượng Đề tạo ra ta và để cho vô 
minh che kín không chuyên nghiệp được, rồi chìm đắm trong sông mê bề khổ. Giờ đây, 
chúng ta thức tỉnh, sáng suốt đi tới Niết Bàn với một trí nhớ theo dõi, Định ở trong ứâm. 
Khi có Định rồi, chúng ta phải biết phân tách âm định. 

Với Chánh Niệm hay /rí nhớ, quý vị sẽ thấy rõ đề mục. Niệm phông xẹp, đi, 
đứng, nằm, ngôi, co tay ra vô, v.v... gọi là niệm thân. Khi co ray quý vị quán, khi ăn cũng 
quán, khi øhz¡ cũng quán, khi bụng phông xẹp cũng quán, để xem có đúng với giáo lý của 
Đức Phật hay không. Gọi cái này là zhân (hay sắc), có đúng vậy không? Rồi phần biết 
thân này là zâm (hay danh), có đúng vậy không? Như vậy Sắc Pháp và Danh Pháp có 
đúng không? Rồi quý vị hành trì chỉ tiết thêm, niệm tỉ mi, thấy hai pháp này luôn thay 
đôi. 

Đôi khi hành giả có thói quen, ước muốn mọi việc như ý mình. Ví dụ như quý vị 
nói khi trước cảm thấy đzu rồi niệm đau thì hết, bây giờ thấy đau nhưng niệm hoài không 


hết, rồi sinh hoài nghi pháp hành của mình. Vậy là không đúng. Dù cái đau có hết hay 
không hết, đó là chuyện của cái đau. Nếu nó không hết, chúng ta phải quán trở lại, suy 
nghĩ tại sao không hết. Khi suy nghĩ, quý vị sẽ thấy là nó không ở dưới sự kiểm soát của 
ta. Ta không muôn đau mà vần có nó. Ta không bảo nó hết đau được vì ta không làm chủ 
nó. Đấy là Vô Ngã. Hiểu như vậy, ta không chấp thủ. Nếu có chấp thủ ở đây là chúng ta 
kẹt. 

Đề mục chính ở đây là phông xẹp. Tại sao dùng phông xẹp làm đề mục? Trước 
hết, đây là cử động của /hân, là yếu tô gió trong Tứ Đại (đất, nước, lửa, gió). Khi hơi thở 
vào thì bụng phông: hơi thở ra thì bụng xeø. Hơn nữa, đây là đề mục thay đổi: 
hết phồng rồi Xếp, hết xe? rồi phồng. Đề mục thay đổi giúp hành giả dễ nhận thức được 
Vô Thường. Điểm này rất là quan trọng. 

Ngoài đề mục chánh, còn có những đề mục phụ sanh lên. Có khi sznh lên rồi điệt, 
hoặc lâu, hoặc mau, hoặc đều đều; cũng như hơi thở vậy. Hơi thở phông rồi xẹp, khi 
nhanh, khi chậm, khi đều đều. Hoặc Thọ: đôi khi đau rồi mau hết, đôi khi lâu hết. Cũng 
như bệnh cảm cúm: đôi khi bệnh cảm mau hết, đôi khi lâu hết, đôi khi còn bị bệnh cảm 
nặng hơn. Ở đây, nêu không hết đau thì cứ tiếp tục Niệm. Chỉ vậy thôi. Niệm rồi bỏ qua. 
Không có gì suy nghĩ, thắc mắc ở trong đó. Đừng thắc mắc, tại sao khi trước tôi ngồi 
thiền thì thây nó như thế mà bây giờ nó lại không như thế. Nếu chú niệm hoài mà không 
hết đau, quý vị có thê trở về đề mục chính. Đây là nhiệm vụ của hành giả. 

Hành giả không nên hoài nghi trong cách thức tu niệm. Về kinh nghiệm, chúng ta 
không mong răng hôm nay phải khác hơn hôm qua. Dù nó thay đổi hay không thay đổi, 
nó cũng là nó. Nhiệm vụ chúng ta là biết trong hiện tại thôi. Nếu có ghi nhận thì chỉ ghi 
nhận trong lúc này, dù giống hay khác lúc trước thì cũng không thành vấn đè, và ta chỉ 
cần biết nó là như vậy. Đặt hết niềm tin tưởng, tinh tắn, và luôn luôn có trí nhớ biết mình, 
thì sẽ có tiến bộ. 

Trên đây, Sư chỉ cho quý vị thấy rõ Giới là căn bản trong sự thực hành. Giới được 
trong sạch thì chúng ta thắng được ta. Người đời trên thế gian có /hiện có ác. Muốn trở 
thành người thiện, phải làm thế nào? Từ ác muốn thành thiện thì chỉ có trì Giới thôi. Khi 
giữ giới được trong sạch thì người đó trở thành thiện ngay. 

Giới là khí cụ để thắng phiền não. Giữ Giới trong sạch thì chúng ta mới thắng 
được Tham Sân Sỉ trong nội tâm của ta. Muốn loại được phiên não, tâm chúng ta phải 
trong sạch vì phiển não ở trong ứâm. Mà tâm trong sạch như thế nào? Tâm trong sạch 
phải có Định và Huệ. Mà muốn có Định và Huệ, cần phải có Giới. Vì vậy, Giới, Định và 
Huệ luôn luôn liên kết với nhau. 

Ở đây, quý vị đã và đang thọ trì cả ba phần: Giới, Định, Huệ. Quý vị nên gắng gin 
giữ GIới đang thọ trì trong 10 ngày, nhất là Giới không nói dối như Sư mới giảng hồi 
nãy. Khi nói chuyện, tâm sẽ phóng túng, chạy theo suy nghĩ và ta quên niệm. Mà quý vị 
cần có trí nhớ, chú ý trong đề mục rồi niệm. Giữ Giới được như vậy là quý vị có lợi ích 
trong I0 ngày này. 

Mong rằng quý vị gặt hái được quả báu cao thượng. 
Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


~=-o0O--- 


Ngày Thứ Nhì: Mục đích hành thiền Minh Sát Tuệ 


Hôm nay là ngày thứ nhì của khóa thiền mùa Đông năm 1986. Sư xin đề cập đến 
mục đích hành thiền của chúng ta. 

Nếu quý vị có đọc sách hay nghe thuyết pháp thì quý vị thường thấy hay nghe 
danh từ Araham hay A-La-Hán. A-La-Hán có nghĩa là gì? A-La-Hán là bậc đã giác ngộ 
giáo lý của Đức Phật, là bậc thánh ng Cúng. ng Cúng có nghĩa là người đáng thọ lãnh vật 
cúng dường của người tại gia. Vì khi một bậc trong sạch như vậy thọ lãnh vật cúng 
dường, người thí chủ sẽ được nhiều phước báu, được sự an vui và hạnh phúc trong đời 
này cũng như trong đời sau. Chỉ có bậc đắc quả A-La-Hán mới đáng thọ lãnh vật cúng 
dường vì các Ngài không còn Tham Sân Si trong nội tâm. A-La-Hán cũng có nghĩa là đã 
diệt trừ điều ác hay kẻ thù. Kẻ thù đây là phiền não hay Tham Sân Sỉ chồng chất trong 
lòng của mọi chúng sanh. 

Muốn biết rõ ý nghĩa của từ A-La-Hán, chúng ta cần biết sơ qua bốn bậc được đắc 
đạo quả trong giáo lý của Đức Phật. Những bậc này là Sơ quả, Nhị quả, Tam quả và Tứ 
quả, hay Tu-Đà-Hườn, Tư-Đà-Hàm, A-Na-Hàm và A-La-Hán. Họ cũng được gọi là 
Ariya, nghĩa là thánh nhân. Gọi là thánh nhân vì các Ngài đã thấy rõ giáo lý của Đức Phật 
và tâm không còn thối chuyên trên con đường giải thoát. Họ đã chứng nghiệm được Tam 
tướng của vạn vật gọi là Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã, hay Tứ Diệu Đề. Đức Phật gọi 
bốn bậc đắc đạo quả trên là đệ tử của Ngài. 

Bốn bậc thánh được đắc đạo quả do nhờ thực hành Minh Sát Tuệ (Vipassana). 
Nếu không có Tuệ Minh Sát sẽ không bao giờ đắc được đạo quả. Để đạt được đạo quả 
của Đức Phật, cần phải có đường lỗi đi và phương pháp thực hành. Đường lối đi là Bát 
Chánh Đạo, phương pháp thực hành là Tứ Niệm Xứ. 

Tâm đắc quả là tâm gặt hái được pháp cao thượng. Giây phút đầu tiên khi tâm 
kinh nghiệm được đạo quả gọi là Maggsacita hay Đạo tâm. Chỉ trong một giây phút, 
người ây bước vào dòng thánh, và đạo ám ây không bao giờ trở lại với người ây nữa. Kế 
đó là quả của Huệ tâm liên tục phát sanh đến người đó. Nếu hành giả kinh nghiệm như 
vậy lần đầu tiên thì gọi là đắc đạo quả Tu-Đà-Hườn. 

Nếu muốn tiến nữa trên con đường đạo, người đó phải tiếp tục tu hành. Người đó 
lại bắt đầu từ Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo. Sau khi thực hành một thời gian, khi có trí 
tuệ đầy đủ và duyên lành, người ấy sẽ kinh nghiệm đạo tâm lần thứ nhì. Cũng trong một 
giây phút thôi rồi Đạo zâm điệt mắt, tiếp liền là Quả zâm. Đây là bậc Tư-Đà-Hàm. 

Khi vị này muốn thực hành đến đạo quả cao hơn thì cũng phải thực hành Tứ 
Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo như trên. Khi duyên lành đầy đủ, vị này đắc đạo quả thứ ba 
gọi là A-Na-Hàm quả. Cũng vậy, nêu tỉnh tấn tu hành nữa thì vị này sẽ đắc A-La-Hán 
quả. Đây là công phu cuôi cùng của một bậc thánh nhân. Đến đây các Ngài không còn 
hành trì công phu gì nữa vì phiền não đã hết sạch trong tâm. Như vậy, chúng ta hiểu đạo 
quả theo thứ tự và biết được danh từ A-La-Hán mà trong kinh sách thường đề cập. 

Khi thấy đạo trong một giây phút, đó gọi là Đạo tâm hay tâm kinh nghiệm Niết- 
Bàn. Niết-Bàn thật ra không phải là xứ sở, cũng không phải là nơi có thể dùng những 
phương tiện vật chất mà đến đó được. Hành trình đây là hành trình của tâm. Chúng ta 
thực hành trong Danh Sắc thì phải kinh nghiệm qua Danh Sắc. Ý nghĩa thật sự của Niết- 
Bàn rất khó hiểu. Chỉ trừ khi hành giả có duyên lành kinh nghiệm qua, rồi mới biết được 
vị của Niết-Bàn. 

Pháp học có giảng giải để chúng ta biết được bề ngoài của Niết-Bàn. Nhưng cũng 
như muốn biết rõ hương vị trái xoài, ta phải ăn xoài. Còn nếu ta chỉ nhìn hay nghe người 
khác tả lại thì chỉ tưởng tượng thôi mà không biết hương vị thật sự của trái xoài. Niết-Bàn 


cũng vậy. Muốn biết Niết-Bàn ta phải thực hành và khi kinh nghiệm qua, ta mới biết 
được vị của Niết-Bàn. 

Đạo tâm có năng lực diệt trừ phiền não. Bậc Sơ Quả khi qua kinh nghiệm đạo 
tâm, đắc được 3 pháp. Một là người đó không còn chấp linh hồn hay có cái ta tồn tại mãi 
mãi, biết rõ trong con người có fhhân và tâm. Hai là hết hoài nghi trong Tam-Bảo, hiểu rõ 
Phật, Pháp, Tăng. Ba là không còn giới cấm thủ, và người đó chỉ tin tưởng vào nhân quả, 
trì giới, bố thí, tham thiền, mà không còn mê tín dị đoan. 

Bậc Nhị Quả, ngoài 3 pháp trên, còn giảm bớt £ham ái và sản hận. Quả thứ nhì có 
khả năng làm Tham và Sân yếu đi. Vị này vẫn còn 2 pháp chướng ngại đó (2 kiết sử), 
chúng chỉ yếu đi thôi. Đến bậc Tam Quả, A-Na-Hàm, người đó diệt hắn £ham dục và sân 
hận. Người ây không còn /ham ái trong cõi Dục Giới này, nghĩa là không còn dính mắc ở 
Sắc tốt, Thinh hay, Hương thơm, Vị ngon, Thân xúc nữa. Bậc A-Na- Hàm chỉ còn dính 
mắc ở cõi Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Chỉ đến đạo tâm thứ tư, người ấy mới diệt phiên 
não hoàn toàn và chứng ngộ được đạo quả A-La-Hán. Khi đắc quả A-La-Hán, các vị ây 
không còn dính mắc ở cõi người cũng như cõi trời Dục giới, Sắc Giới, và Vô Sắc Giới, 
chẳng khác gì như ngọn đèn tắt vậy. 

Bậc Sơ quả hay Tu-Đà-Hườn (Nhập Lưu) diệt 3 sợi dây chướng ngại và không đi 
vào 4 đường ác đạo (a-tu-la, ngạ quý, địa ngục, súc sinh). Người ấy chỉ sanh vào cõi 
người hoặc cõi trời, và luân hồi nhiều nhất là bảy kiếp. Bậc Nhị quả hay Tư-Đà-Hàm 
(Nhất Lai) chỉ còn trở lại thế gian này một kiếp thôi vì tâm vị này đã giảm tham ái và sân 
hận. Sau đó vị này sẽ đắc A-Na-Hàm hay A-La-Hán nên sẽ tái sanh lên cõi trên và không 
còn trở lại cõi người nữa. Bậc A-Na-Hàm (Bất Lai) chỉ sanh về cõi Phạm Thiên cho tới 
ngày đắc A-La-Hán quả. 

Trong bốn đạo quả, ba quả đầu vẫn còn dính mắc, còn đạo quả A-La-Hán hoàn 
toàn trong sạch. Có câu hỏi: Vậy thì người đời có thê đắc được đạo quả A-La-Hán cao 
thượng này chăng? Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế cũng như sau khi Ngài nhập diệt, 
cÓ vô số kể cả những cư sĩ tại gia đắc A-La-Hán. Khi đắc A-La-Hán, vị này phải tìm cách 
xuất gia cho kịp trong thời gian bảy ngày. Vì quả A-La-Hán là quả vị cao, hình thức 
phàm bên ngoài không thể nào chứa đựng nổi. Nếu vị ấy xuất gia kịp thời thì sẽ sống cho 
đến hết tuôi thọ. Bằng không, vị ấy sẽ nhập Niết- Bàn trong vòng bảy ngày. Tìm được y 
bát để xuất gia hay không là do phước báu của vị ấy trong kiếp trước. Nếu trong kiếp 
trước vị ấy có bồ thí y phục thì kiếp này sẽ tìm được y phục kịp thời, nếu không thì không 
kịp. Vì vậy, sự đắc đạo quả không phân chia giai cấp tại gia hay xuất gia. Không phải chỉ 
xuất gia mới đắc đạo quả còn tại gia thì không đắc đạo quả. 

Làm sao biết được ai đắc quả A-La-Hán? Ta không thể biết được vì chúng ta 
không thê biết tâm người đó, mà chỉ đoán qua hành động và giới hạnh của vị ấy. Khi thấy 
vị này có giới hạnh trong sạch và phẩm hạnh cao thượng, ta đoán có lẽ Ngài là một vị A- 
La-Hán. Hoặc giả chính vị ấy thốt ra thì ta mới biết, bằng không, ta không thê biết chính 
xác được. 

Trong Phật Giáo Nguyên Thủy, có nhiều sách trong Tam Tạng Pàli có đề cập: 
Phật là đắng giác ngộ. Như thế, có bao nhiêu bậc giác ngộ? Tam Tạng Pháp Bảo có chia 
rõ: một là Samna-Sambuddha, Phật Chánh Đăng Chánh Giác; hai là Pacceka- 
Buddhacũng gọi là Bích Chi Phật hay Độc Giác Phật, ba là Arahzư hay cũng gọi là 
Thanh Văn Phật (Savakabuddha). 

Buddha là bậc Giác Ngộ Chánh Đăng Chánh Giác (Samna-Sarmbuddha), tự Ngài 
giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Bậc Chánh Đăng Chánh Giác có nhiều đức hạnh Ba-La- 


Mật, cho nên khi giác ngộ rồi, Ngài không quên đi một chỉ tiết nào. Ngài có nhiều đức 
hạnh đề tế độ chúng sanh. Ngài biết rõ quá khứ, vị lai, biết rõ chúng sanh nào có thể tế độ 
hay không tế độ được. 

Bậc Độc Giác cũng tự giác ngộ, nhưng không có những oai lực khác như của bậc 
Chánh Đăng Chánh Giác. Giác ngộ xong, Ngài không nhớ những phương pháp để tế độ 
cho chúng sanh để giác ngộ như Ngài. Còn bậc A-La-Hán cũng là bậc giác ngộ nhưng do 
nhờ Đức Chánh Đăng Chánh Giác tế độ, chỉ dạy. Một vị A-La-Hán cũng có khả năng 
hướng dẫn người khác đắc đạo quả như Ngài vậy. 

Tu hành bao lâu thì được đắc đạo quả? Căn cứ theo kinh kệ trong Tam Tạng Pali, 
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thuộc về hạnh trí tuệ như Đức Thích Ca Mâu Ni phải 
tu 4 A-tăng-kỳ 100 ngàn kiếp mới đắc đạo quả và hướng dẫn chúng ta được như vậy. 
Trên quả đất này có tất cả 5 vị Chánh Đẳng Chánh Giác, mỗi vị có thời gian giáo lý khác 
nhau như §0 ngàn năm hay 5Š ngàn năm, v.v... Và trong lúc không có giáo lý của Đức 
Chánh Đăng Chánh Giác nào thì Đức Phật Độc Giác ra đời. Đức Phật Độc Giác phải tu 2 
A-tăng-kỳ 100 ngàn kiếp và đắc đạo quả trong thời kỳ không có giáo lý của Đức Toàn 
Giác. Ngài tự giác ngộ vì duyên lành của Ngài rất nhiều. 

Cũng theo kinh kệ trong Tam Tạng Pàii, có 3 loại A-La-Hán: một là A-La-Hán 
thường, hai là đại A-La-Hán, ba là đại đệ tử của Đức Phật. Sở dĩ có phân loại như thế là 
do các Ngài có lời nguyện trong kiếp xưa. Có hằng hà sa số bậc A-La-Hán thường. Các 
vị này tỉnh tấn tu hành trong một kiếp, 10 kiếp hay 100 kiếp, v.v... đắc đạo quả A-La-Hán 
và diệt hết phiền não trong tâm. Đại A-La-Hán thì có 80 vị đã từng tu hành trong 100 
ngàn kiếp trái đất. Những vị này, ngoài đứt bỏ hết phiền não, còn có những pháp Ba-La- 
Mật riêng. Như Ngài Ananda thuộc hết Tam Tạng Pháp Bảo, còn Ngài Ca-Diếp thì giỏi 
về Luật. 

Còn đại đệ tử Phật có 2 vị là Ngài Xá-Lợi-Phất và Ngài Mục-Kiền-Liên. Ngài Xá- 
Lợi-Phất có trí tuệ và Ngài Mục-Kiển-Liên có thần thông bậc nhất trong hàng đệ tử của 
Đức Phật. Một vị đại đệ tử của Đức Phật tu một A-tăng-kỳ 100 ngàn kiếp - một A-tăng- 
kỳ bằng thời gian hột cải bỏ vào 14 kilômét vuông, mà cứ mỗi 100 năm mới bỏ vào một 
hột. 

Vậy ta thấy quả A-La-Hán là mục đích chúng ta đang nhắm đến. Phương pháp 
thực hành ta biết được là nhờ Đức Phật đề lại. Khi hành trì tròn đủ thì ta cũng có kinh 
nghiệm qua giáo lý ghi chép trong Tam Tạng hay do các vị thiền sư thuyết giảng. Sư đã 
hướng dẫn hành thiền các nơi trong 20 khóa đã qua. Riêng tại chùa Kỳ Viên này (Hoa 
Thịnh Đốn, Hoa Kỳ), quý vị đã hành thiền được 12 khóa, và đã biết cách thực tập trong 
các oai nghi. Khi Tham Sân S¡ sanh lên, quý vị biết là Tham Sân Si. Khi biết như vậy là 
quý vị đi trên con đường đạo. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm đứt. Trước khi dứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tĩnh tấn tu hành, mau đến nơi giải thoát./. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


--=o0O--- 
Ngày Thứ Ba: Danh Pháp và Sắc Pháp 


Hôm qua Sư có nói về danh từ A-La-Hán và mục đích hành Minh Sát Tuệ của 
người tu Phật là đê dập tắt phiên não, đắc quả A-La-Hán nhập Niêt-Bàn. 


Sư xin nhắc lại, trước khi đắc quả A-La-Hán, hành giả phải đắc dần dần, từ thấp 
đếân cao, nghĩa là từ Sơ quả, lên Nhị quả, Tam quả và Tứ quả. Quả thứ nhất là quan 
trọng nhất cho hành giả. Vì vậy, hành giả cần phải nguyện là ít nhất phải kinh nghiệm 
được Sơ quả. Sơ quả còn được gọi là quả Nhập Lưu, là nhập vào dòng thánh, là người đi 
theo bước chân của Đức Phật. Người muôn đặc Sơ quả hay Tu-Đà-Hườn quả, phải kinh 
nghiệm được 16 Tuệ Minh Sát, bắt đầu là Tuệ Danh Sắc. 

Khi tu hành như vậy, chúng ta phải có đức tin mạnh, tin tưởng là chúng ta sẽ gặt 
hái được những gì mà Đức Phật chỉ dạy, và tinh tấn cho đạt được những đạo quả cao 
thượng. Tại sao vậy? Vì khi còn phảàm, đời sống chúng ta không được bảo đảm, 
do £hânvà tâm ta luôn thay đôi không chừng. Nếu thay đổi như vậy, ta không biết sẽ luân 
hồi về đâu và không chắc có gặp được Phật Pháp đề thực tập hay không. Vì vậy, khi bắt 
đầu hành thiền, quý vị phải có đức tin vững mạnh nơi Tam Bảo. Nếu không đắc đạo quả 
thì quý vị cũng phải kinh nghiệm được một loại tuệ thấp hơn. 

Tuệ đầu tiên là Tuệ Danh Sắc. Muốn thấy Danh Sắc thì phải làm thế nào? Hành 
giả cần phải có sáf-na Định. Cũng như người thực tập thiền Định cần phải có cận Định 
thì mới đắc sơ thiền, nhị thiền, v.v... Riêng thiền Huệ hay thiền Minh Sát cần có sáf-na 
Định. 

Đề mục đề định tâm rất là nhiều. Trong kinh Tứ Niệm Xứ và trong các kinh khác 
nữa, Đức Phật dạy có thể dùng những đề mục khác nhau, như đề mục về hơi thở và các 
đề mục khác, để trụ tâm. Nhưng mới đây, có phương pháp của thiền sư Mahasi người 
Miến Điện dùng sự phông. xẹp ở bụng làm đề mục. Ngài thấy bụng phồng xẹp cũng ở 
trong /hân và khi lấy làm đề mục sẽ dễ tập trung tư tưởng hơn. Song song với sự chú tâm 
nơi bụng, hành giả còn dùng trí nhớ (Chánh Niệm) theo dõi tác động của bụng cũng như 
các đối tượng khác sanh lên theo lục căn. Ví dụ, khi tiếng động hay mùi thơm hay cái gì 
khác phát sanh trong lục căn, chúng ta cũng phải theo dõi mả niệm. 

Trước khi có /âm định, hành giả phải đối phó với 5 pháp chướng ngại (5 triỀn cái) 
thường sanh lên là: ¿ham ái, sân hận, hôn trầm, phóng tâm, và hoài nghỉ. Năm pháp này 
luôn chen vào trong khi chúng ta đang tu Định và tu Huệ. Vì vậy, hành giả phải cố gắng 
để vượt qua 5 chướng ngại ấy. Luôn luôn có trí nhớ, khi những pháp cảnh này khởi sanh, 
hành giả phải chú tâm niệm liền thay vì theo dõi phồng xep. 

Trong trường hợp khi ứham ái khởi sanh, hành giả phải niệm /hamn-tham-tham; 
hay khi giận khởi sanh, hành giả phải niệm gián-giận-giận, v.v... Những pháp chướng 
ngại này không cho hành giả định tâm, nên các chỉ thiền không sanh lên được. Khi những 
pháp này phát sanh mạnh, chúng ta có thê bỏ hành thiền. Ví dụ, khi hoài nghi sanh lên, 
chúng ta nghĩ hành thiền có lợi ích gì, không biết đạo quả có rõ vậy không, rồi hoài nghỉ 
về Tứ Diệu Đề và có thể ngưng hành thiền. Có tâm hoài nghỉ, suy nghĩ như vậy gọi là Tà 
kiến, vì nó áng cửa, không cho /rí fuệ thấy rõ sự thật trên thế gian. Vì vậy, khi những 
pháp này khởi sanh, hành giả phải thanh toán cho xong, phải niệm ngay, trước khi bắt 
đầu vào sár-na định trở lại. 

Khi có tâm định, hành giả bắt đầu thấy Danh Sắc. Danh. Sắc tiếng Pàii gọi 
là Nama Rupa. Nama (Danh) nghĩa là tâm hướng về hay nghiêng về đối tượng của nó. 
Vậy râmcủa ta hướng vê mắi, tại, mũi, lưỡi, thân và ý. Hướng về mắt thì tâm thức bắt 
cảnh thấy; hướng vê tai thì bắt tiếng nghe; hướng về mũi thì bắt mùi; hướng về lưỡi thì 
bắt vị; hướng về thân thì bắt cảm giác; hướng về tâm thì bắt sự suy nghĩ hay những đối 
tượng của tâm. Còn Rupa (Sắc) là đối tượng ở trong mấy căn. 


Theo sách Visuddhimassa (Thanh Tịnh Đạo), khi thấy Sắc rõ rồi thì tự nhiên thấy 
Danh. Vì vậy phải theo niệm Sắc. Ở đây, quý vị niệm phông xẹp của bụng, theo dõi tỉ mỉ, 
không gián đoạn, cho thấy rõ cái phông cái xẹp là Sắc. Phông xep là sự chuyên động của 
thân. Thấy rõ sự chuyển động, mới nhận thức được "cái biết" sự chuyển động này là /âm. 
Cái biết này chính là Danh hay ứâm £hức. Sở đĩ ta thây như vậy là vì Danh Sắc luôn luôn 
đi chung với nhau. Chúng ta cũng có thê tự hỏi: phông xẹp là thân, rồi làm sao ta biết 
được phông xẹp? Và hỏi thêm nữa: cái gì biết được phồng xẹp và hồi nãy cái gì chú tâm 
nơi bụng? Cái đó chính là Danh hay /đm ¿ức. Khi tâm hướng về bụng, bắt được phồng 
Xẹp. Biết được vậy là biết Danh Sắc. 

Khi ta thây Sắc rõ rồi, tự nhiên phát sanh hỷ lạc. Tại sao vậy? Vì trong lúc 
đó /âmkhông bị 5 chướng ngại che mờ. Tâm luôn luôn ở trong đề mục, trong Sắc pháp: 
trong bụng lúc ngôi và trong chân lúc đi. Khi tâm thấy Sắc pháp rõ, phát sanh hÿ lạc. Khi 
có hý lạc, hành-giả cũng phải niệm /j-lạc, hỷ-lạc, hý-lạc hay vui-Vui-Vui. 

Khi hành thiên, quý vị phải siêng năng khắn khít với đề mục trong khi ngồi cũng 
như trong khi đi. Nếu khắn khít với đề mục từng sá/-na một, quý vị sẽ thấy rõ Danh Sắc. 
Đây là bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất trong Thiền Minh Sát. Vì nếu không thấy 
rõ Danh Sắc, quý vị không thề lên Tuệ thứ hai được. 

Khi thây rõ Danh Sắc, quý vị sẽ biết rõ bản chất của con người. Thế gian thường 
cho con người là một cái Ta, một linh hồn bất biến không thay đổi. Nhưng khi hành 
thiền, quý vị biết rõ con người chỉ có /hân và tâm. Nhìn vào bụng thì thấy phông xẹp. 
Nhìn ra ngoài thì thấy cảnh mà trong đó một là đối tượng chỉ gồm Sắc (thân) thôi, hai là 
đối tượng có cả Danh và Sắc, như người ta hay thú vật. Vậy dù ở trong con người hay ở 
ngoài, quý vị cũng thấy toàn Danh Sắc. Rồi ta phân tách ứâm và thân của con người như 
thế nào. Nếu mình tìm hiểu cho hết chỉ tiết thì sẽ thấy thân tâm của người ngoài không 
khác gì của ta vậy. 

Trong kinh Mi-Tiên Vấn Đáp, đức vua Milanda hỏi đại đức Na Tiên: “Bạch Ngài, 
như thế nào goi là Danh, và như thế nào gọi là Sắc?” Đại Đức Na Tiên trả lời: “Hai cái 
phải nương nhờ với nhau như chiếc xe vậy. Khi ráp đủ thì mới gọi là xe. Thì con người 
cũng vậy. Khi còn Danh Sắc thì con người còn sống, nếu Danh Sắc rời ra thì không còn 
sống nữa.” 

Nếi chỉ có tâm thì không bao giờ làm gì được. Vậy râm phải nhờ /hân mới thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đi được. Còn cái /hân cũng vậy. Nếu không có râm thì thân cũng không 
làm gì được, giống như một đống củi hay đống đất thôi. Thân và tâm cũng giông như 
người mù và người què. Người mù có chân nhưng không thấy đường đề đi. Người què 
thấy đường nhưng không đi được. Vậy hai người này nương nhau để đi 
đường. Thân và íâmcũng vậy, nương qua nương lại để làm việc và tạo thành con TEƯỜI. 
Khi hành giả thấy rõ Danh Sắc thì biết đây không phải là một linh hồn. Nếu thấy rõ như 
vậy gọi là Chánh kiến hay thấy đúng. Cho nên, chúng ta phải niệm làm sao cho đánh đồ 
sự hiểu lầm đó. Từ trước đến nay, lúc nào mình cũng bảo là ta đi, ta ăn, ta vui, ta buồn. 
Rồi một chữ "2" bao gồm cái vui, cái buồn, cái thấy, cái nghe, cái ăn, cái uống, v.v... 
Bây giờ quán niệu, ta thấy rõ những trạng thái này rất khác nhau. Vậy hành giả phải 
niệm cho đến khi nào đánh đồ được cái chấp là có "4". 

Bây giờ, Sư nói về trạng thái của thân và tâm. Trạng thái của thân là thay đổi: 
thay đổi theo mùa và theo thời tiết, như thân của ta: khi nóng, khi lạnh, khi đói, khi no - 
luôn luôn thay đổi vậy. Sắc pháp bên ngoài cũng luôn thay đôi. Mùa Thu thì cây rụng lá. 
Mùa Xuân cây mọc lá trở lại. Vì vậy, Sắc pháp luôn luôn thay đổi. Trạng thái 


của ứâmcũng không ngừng thay đổi. Tâm ta lúc vui, lúc buồn, lúc hăng hái, lúc chán nản, 
V.V... 

Muốn thấy rõ fhân tâm, ta cần có sáf-na Định. Đề có sát-na Định, ta phải chú 
niệm chặt chẽ và tỉ mỉ, niệm cho đến khi không còn gì để che dấu trong thân tâm nữa. 
Đây là phương pháp của Đức Phật để diệt trừ đau khổ; mà khi thực tập chúng ta sẽ gặp 
nhiều khó khăn. Gặp cái đau, đau không có thuốc chữa trị. Gặp cái khó, khó không giải 
thích được. Nhưng dù Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng chỉ có thể cho ta phương pháp này 
để chúng ta tự trị cho đến khi nào vượt qua khỏi khó khăn là tự nhiên hết bệnh. 

Khi mới thực tập, hành giả gặp nhiều khó khăn. Khi niệm phông xẹp một cách 

khắn khít thì tâm phát sanh Định và Huệ. Chính Định và Huệ lại thành thuốc hay để trị 
bịnh nan y. Khi Định mạnh, ziệm đau thì tự nhiên hết đau. Khi hết đau, hết khổ thì tự 
nhiên là vuI. 
Khi /hân đau, âm cũng đau theo. Thân thì lúc nào cũng thay đổi từng sđ/-nz một. Mà 
khi /hân thay đôi thì zâm cũng không yên. Chỉ khi ta niệm, 7ô ở trong đề mục thì mới 
yên được. Ví dụ không ngủ được, ta niệm phông xẹp đề tâm định trong bụng thì ngủ 
được, tin rằng có lẽ lúc sắp chết, nếu cũng z¿ệm như vậy thì tâm được an vui và được 
sanh về cõi an vui. Khi có Chánh Niệm, thây rõ Danh Sắc thì ta sống trong trí tuệ và như 
vậy mới được sự an vui. Vậy, chúng ta phải ziệm đê trí nhớ (Chánh Niệm) luôn phát triển 
cho đến khi đạt được đạo quả cao thượng. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Trước khi dứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tỉnh tấn tu hành mau đến nơi giải thoát. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


--=o0O--- 
Ngày Thứ Tư: Danh Sắc và Nhân Quả 


Hôm nay Sư sẽ giảng thêm về Danh Sắc hay Nama Rupa đề quý vị được rõ hơn, 
vì đây là pháp quan trọng trong Tứ Niệm Xứ. 

Cái gì mà ta biết rõ thì nó chắc chắn là của ta. Bây ĐIỜ đây, biết phương pháp tu 
niệm và muốn chắc chắn đề mục là của ta, ta phải nắm vững đề mục. Nắm vững nghĩa là 
có trí nhớ hay có Chánh Niệm, thì ta mới có Huệ được. Có trí nhớ là chủ động, trong khi 
Danh Sắc (đối tượng) là thụ động. 

Đề mục của ta là Danh Sắc. Ta cần phải biết rõ đề mục chính mà chúng ta 
thường ziệm. Hơn nữa, trong lúc đang tu niệm ở chùa hay ở nhà, cái gì khởi sanh thì ta 
cũng phải biết rõ. Để thấy rõ những đối tượng khởi sanh lên, ta phải luôn luôn duy trì và 
giữ gìn Chánh Niệm. Như vậy, trí nhớ hay Chánh Niệm, tiếng Pàii là sa, là quan trọng 
trong Thiền Minh Sát. Chính nó là chủ động trong Thiền Minh Sát vậy. 

Như Sư đã giảng hôm qua, Chánh Niệm là trí nhớ ghi nhận những gì xảy ra 
trong hân râm trong lúc hiện tại. Chăng hạn khi ngôi, ta nhớ ta ngồi. Ngôi là thân hay 
cũng là sắc. Khi có trí nhớ, chú tâm vào Sắc Pháp thì tự nhiên ta cũng biết được Danh 
Pháp, vì hai pháp này luôn luôn đi cùng với nhau. Có trí nhớ sống trong hiện tại và luôn 
luôn chủ động là điều quan trọng nhất. Ta niệm càng nhiều, trí nhớ càng tăng, thì đề mục 
càng rõ. Đó là luật thiên nhiên của Minh Sát Tuệ. 

Niệm rhân tâm của ta là đề mục nội quán. Ví dụ, quý vị niệm phông xẹp; hay lúc 
đang niệm phồng xẹp, có pháp cảnh nào khởi sanh trong tâm, quý vị niệm /háy-háy-thấy. 


Trường hợp nhìn ra ngoài, ta thấy quang cảnh thì ta cũng niệm là thấy- thấy thấy vì đây 
cũng là Sắc Pháp như cảnh trong nội tâm của ta vậy. Sắc Pháp bên ngoài là đề mục ngoại 
quán. Vì vậy, niệm có hai phương pháp. Một là ta kinh nghiệm nơi thân tâm của ta. Hai 
là ta kinh nghiệm ngoại cảnh bên ngoài thân tâm. Do đó, chúng ta sông trong hai thế giới: 
thế giới bên trong của ta và thế giới bên ngoài của chúng sanh có liên quan đến ta. 

Khi có trí nhớ, khi đi, ta niệm là đi, hoặc mặt bước - trái bước. Nếu thấy cảnh, 
niệm /háy- thấy- thấy. Nếu tai nghe, niệm 7she-nghe-nghe. Nếu mũi ngửi, niệm ngửi- 
ngửi-ngửi. Nếu lưỡi nếm, niệm nếm-nềm-nếm, v.v... Đây là đề mục mà ta học tập trong 
khóa thiền 10 ngày này. 

Khi thấy rõ Danh Sắc, nếu chỉ có Sắc ta biết rõ chỉ có Sắc, nếu Sắc liên quan đến 
Danh ta cũng biết Sắc liên quan đến Danh. Mà không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. 
Trong Danh và Sắc còn có sự cử động, thay đổi của chúng mà ta sẽ kinh nghiệm thêm 
nữa. 

Bây giờ khi đi, niệm mặt bước - trái bước; khi ngồi, niệm phông xẹp. Đây là 
niệm /hânhay sắc. Còn danh thì sao? Sau đúng một giờ ngôi, nghe tiếng chuông gõ, làm 
sao quý vị đứng lên được? Đề thân đứng dậy, trước hết phải có âm muốn đứng dậy. Như 
vậy ta phải xem coi có cái gì làm thân này đứng dậy được, gọi là /ác yù. Quý vị dùng trí 
nhớ niệm muốn đứng dậy - muốn đứng dậy trước khi đứng dậy. Đây là niệm tâm hay 
niệm íâm quyết định. Sau khi đứng dậy, phải có ứác ý muôn đi, quý vị niệm muốn đi - 
muốn đi - muốn đi tồi mới đi. 

Khi đi, quý vị niệm chặt chẽ zmặt bước - trải bước. Nếu tiếp tục niệm như vậy thì 
tâm không phóng ra nơi khác được. Quý vị dùng trí nhớ theo dõi sự cử động của thân và 
niệm theo nó. Nêu bước nhanh thì niệm zmặt bước - trái bước. Nếu chậm thì niệm đở, đạp 

- đở, đạp. Nếu chậm hơn nữa thì niệm đở, bước, đạp - dở, bước, đạp. Khi đi đến Cuôi 
đường, có /ác ý muốn ngừng lại khởi sanh, quý vị phải niệm muốn đứng - muốn đứng - 
muôn đứng rồi mới đứng. Khi đứng rồi, muốn quay thì niệm muốn quay - muốn quay - 
muốn quay. Lúc quay, niệm đ⁄ay-guay-quay. Quay xong thì niệm muôn đứng - muốn 
đứng - muốn đứng: rồi khi đứng, niệm đưng-đứng-đứng. Đứng rồi muốn đi thì 
niệm muốn đi. Lúc đi thì niệm mặt bước - trái bước trở lại. 

Trên đây là tuệ Nhân Quả. Vì /âm muốn đi, cái thân mới đi được, muốn ngồi thân 
mới ngồi được, muốn đứng thì thân mới đứng được. Nếu không có rác ý thì thân không đi 
được, ngồi được, hay đứng được. Vừa qua, trong một tiếng đồng hồ theo dõi phông 
xepcủa bụng, vì tâm chưa muốn đứng dậy nên thân không muôn đứng dậy được. Rồi sau 
đó, tâm muôn đứng dậy nên thân mới đứng dậy, và tâm muốn đi nên thân mới đi được. 

Âuồn này hoặc tác ý này thuộc Danh Pháp. Tiếng Pàii gọi là Nama (Danh). Muốn 
đi thì thân mới đi. Muốn ngôi thì thân mới ngôi. Vì vậy, muôn đi là nhân của cái đi, và 
ngược lại đi là quả của sự muốn đi. Muốn ngồi là nhân của cái ngồi, và ngồi là quả của 
sự muốn ngồi. Như vậy hành giả phải niệm tác ý đề thây rõ nhân quả. 

Nếu hành giả niệm rác , thật là quý báu vô cùng vì hành giả sẽ nhận thức được 
động lực sai khiến cho thân làm việc. Nếu quý vị thiếu ghi nhận tác ý là cũng như thể quý 
vị thiếu tâm. Con người lúc nào cũng có thân và tâm, nhưng cao thượng hơn, mình ghi 
nhận cái tâm mà người khác không ghi nhận được. Sự cử động của người không hành 
thiền rất nhanh vì họ không có ghi nhận. Ở đây quý vị phải ghi nhận và phải làm chậm 
từng cử động một. Nếu làm nhanh thì quí vị sẽ không ghi nhận được, chỉ nghĩ đến rồi làm 
theo mà thôi. 


Tại sao Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta phương pháp này? Vì phương pháp nảy là 
phương pháp giải thoát phiền não Tham Sân Si trong nội tâm. Có bấy nhiêu đó thôi. Bây 
giờ, mình đem ra thực hành đề kinh nghiệm những gì mình đã từng nghe, từng đọc, chứ 
không phải chỉ nghe suông hay chỉ đọc suông. Chỉ có bấu nhiêu mà cả mấy khóa rồi, 
chúng ta cũng chỉ ghi nhận trạng thái của phồng xẹp. Bây giờ đã đến lúc mời quý vị ngồi 
và ghi nhận cho rõ sự phông xẹp đề thấy nó như thế nào. 

Bây giờ, Sư hỏi thiên sinh: như vậy sự ghi nhận phổng xẹp từ khóa đầu đến bây 
giờ có khác nhau không? Chắc thế nào quý vị cũng trả lời là khác. Bây giờ, quý vị ghi 
nhận được nhiều hơn và biết những nét hay đổi trong phông trong xẹp một cách chi tiết 
hơn lúc trước. Ở đây, chỉ ghi nhận phông xẹp thôi mà quý vị luôn luôn có sự tiến bộ. 
Trong mỗi khóa thiền, quý vị niệm phồng xẹp là có cái mới lạ hơn trước. Nếu ta ghi nhận 
rõ thì không phải chỉ ghi rõ /hân thôi mà còn ghi rõ luôn /âm. 

Khi ghi nhận âm, chúng ta nên ghi nhận một cách tỉ mỉ hơn, vì zâm không thấy 
hay cảm xúc được nên khó ghi nhận. Ta cũng nên có những hành động chậm chạp hơn, 
nêu hấp tấp không bao giờ thấy được tâm. Ví dụ, khi quý vị muốn uông nước, đừng hập 
tấp hành động liền, mà nên niệm muốn HỐNg - muốn uống - muốn uống vài lần cho thấy 
rõ ác ý muốn uống rồi mới chậm chạp uông nước. Thực tập lâu ngày, khi nhân "muôn 
hành động" phát sanh, quý vị có thê niệm nhanh được, nhưng ban đầu hành giả phải niệm 
chậm mới thấy rõ tâm tác ý. 

Không việc gì xảy ra trên thế gian này mà không có Nhân. Vì vậy mới có Quả. 
Thông thường chứng sanh sợ là sợ cái Quả mà không biết sợ cái Nhân, chỉ có Đức Bồ- 
Tát mới sợ Nhân vì Ngài thấy rõ cái Nhân và niệm Nhân nên mới thành Phật. Bây giờ 
nếu ta là đệ tử Phật và muốn thành Phật, ta phải thấy rõ cái Nhân và sợ cái Nhân như 
Ngài vậy. Đó là phương pháp chúng ta đang thực tập. 

Ở đây chúng ta phải niệm chậm chậm. Ví dụ lúc ăn, chúng ta phải niệm nhai- 
nhai-nhaithật là chậm. Tại sao vậy? Điều này có nhiều ý ý nghĩa. Ví dụ để làm một việc gì 
tỉ mỉ, ta phải làm chậm và làm nhiều lần. Thì trong Thiền Minh Sát cũng vậy. Muốn hiệu 
rõ đề mục một cách tỉ mi, chúng ta phải cân thận chu đáo, xem xét thật là kỹ lưỡng từ đầu 
đến cuối. Dù đề mục là phông xẹp đi nữa, nó có ý nghĩa của cái phông, cái xẹp. Trong 
một cái phông, có bao nhiêu sự chuyền động của cái phông. X£p cũng vậy. 

Hoặc đưa tay ra rồi kéo tay vào cũng vậy. Nếu thu hình qua máy quay phim thì 
phải có nhiều hình ghép lại mới thấy được sự chuyên động của tay; còn nêu chỉ lấy một 
hình ra thì không thấy được sự chuyển động của tay. Ở đây cũng vậy, nếu niệm ẩưa ra - 
đưa ra - đưa ra chậm chậm thì ta cũng biết được chỉ tiết của hân và của âm trong sự 
đưa tay ra hay co tay vào. Chỉ là cái tay đưa ra và đưa vào mà nếu quay phim thì biết bao 
nhiêu phim mà chúng ta có thể thấy được. Huống chỉ là tâm. Nếu ta có thể chụp hình 
được tâm, trong một cái đưa ra của tay là có biết bao sự sinh diệt của tâm để nó theo dõi 
sự chuyên động của tay. 

Đức Phật bảo: “Sắc sanh diệt một lần thì Tâm sanh diệt 17 lân." Vì vậy, mỗi lần 
niệm, ta phải niệm cho thật chậm để thấy rõ danh sắc. Làm chậm đề dễ niệm và phát triển 
Chánh Niệm, nhờ vậy sẽ có nhiều rzí ruệ. Khi có ứí fuệ, hành giả biết rõ Danh Sắc và 
Nhân Quả. Còn hấp tấp thì không bao giờ thấy rõ Danh Sắc hoặc Nhân Quả. 

Vì Tuệ Danh Sắc và Nhân Quả quan trọng nên quý vị cần phải kinh nghiệm qua. 
Nếu Sư giảng theo kinh sách thì không bao giờ quý vị kinh nghiệm được. Quý vị đã từng 
học rất nhiều trong kinh sách, như trong Vi Diệu Pháp, mà đâu có kinh nghiệm Danh Sắc 
được đâu! Vì vậy, sau khi thực hành, quý vị đến trình pháp, nói biết rõ cái này là Danh, 


cái kia là Sắc, Sư rất hoan hi. Và nếu quý vị thấy thêm Nhân Quả nữa, Sư càng hoan hỉ 
hơn. Cho nên, đôi khi Sư khuyên quý vị tự viết lại những kinh nghiệm của mình để xem 
có đúng hay không. Sách Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) có nói rõ về hai Tuệ này. 
Tuy hai tuệ này là phàm tuệ, nhưng nêu ta kinh nghiệm hoặc thấy rõ thì nó là trợ duyên 
cao cho hành giả trong kiếp sống này. Ý nói là nêu hành giả thấy Nhân Quả, thấy được sự 
thay đôi hay sanh điệt của Danh Sắc, và bắt được tác y thì quý vị thật sự có một trợ 
duyên trong Phật Pháp. 

Sách Visuddhimagga cũng có nói rằng, hành giả nào thấy rõ được Danh Sắc và 
Nhân Quả với Tuệ Minh Sát thì người đó sẽ không đi vào 4 đường ác đạo (a-tu-la, ngạ 
quỷ, địa ngục, súc sinh) trong kiếp kế. Và nếu không đi vào 4 đường ác đạo, quý vị sẽ 
được tái sanh vào những cõi có trợ duyên để có thể tu tập tiếp và có thể đắc quả cao. 
Người thấy rõ Danh Sắc, rõ Nhân Quả, và thấy sự sanh diệt từng sđ/-na một, gọi là tiểu 
Tu-Đà-Hườn. 

Bây giờ nói về Nhân Quả. Khi ngồi lâu quý vị bị đau, niệm đøu-đau-đau. Đôi khi 
quý vị sợ, nghĩ rằng cái đau này do nghiệp kiếp trước làm những việc xấu. Chỉ vì thấy 
Nhân Quả mà quý vị có thê thấu triệt được hành động trong kiếp trước. Hoặc đôi khi quý 
vị nghĩ: Tại sao tôi già? Sở dĩ có già là vì có sanh. Tại sao sanh? Sanh tại có Nghiệp. Tại 
sao có Nghiệp? Tại ái dục, tại thủ, tại chấp thân này nên có thân này. Chúng ta có thể 
xem và thấy nhân quả đưa đây theo thứ tự của Thập Nhị Nhân Duyên. Ngược, ta cũng 
tìm thấy Nhân Quả; mà xuôi, ta cũng tìm thấy như vậy. 

Kế đến, quý vị thấy thân tâm này liên quan với nhau. Nếu có hân mà không 
có ứâm thì thân này chết. Nếu có zâm mà không có /hân thì râm không hoạt động được. Ví 
dụ, qua cái thấy, sở đĩ âm hoạt động được là nhờ có mắt mới thấy cảnh bên ngoài. Nếu 
mắt hư là zâm không thấy chi cả. Nếu có mắt mà không có ứâmn thì mắt chẳng biết chỉ cả. 
Như vậy, chúng ta không có Ngã, chỉ có sự làm việc của £hân tâm. mà từ trước đến nay, 
chúng ta cứ tưởng là có cái "74". 

Bây giờ nói về âm thức. Khi có trần cảnh bên ngoài, thức sẽ hiện ra trong căn và 
trí nhớ theo niệm tâm thức. Khi ta không có trí nhớ (Chánh Niệm), /âm sẽ hoạt động 
theo /iện ác. Người không có Chánh Niệm sẽ bị cảnh ở ngoài chỉ phối và ác pháp khởi 
sanh. Khi có Chánh Niệm, ví dụ khi thấy thì ta niệm thấy, thì ác pháp không khởi sanh 
được; và nhờ đó, ta không bị lầm. Từ trước đến nay, khi thấy hay khi nghe ai, chúng ta 
không cho đó chỉ là người mà còn cho là cái gì khác hơn nữa rồi tô điểm thêm. Vì 
vậy phiên não sanh lên. Giờ đây dù thấy người đó tốt hay xấu, mình cũng chỉ niệm /háy- 
thấy-thấy. Niệm được giây phút nào thì tâm ta trong sạch trong giây phút ấy. 

Chánh Niệm ghi nhận rõ đề mục và dạy tâm thức trú trong đề mục. Chánh Niệm 
khi thấy thì nói ¿ấy nên râm không bị những tư tưởng khác bôi nhọ. Từ trước đến nay vì 
không có Chánh Niệm, vừa thấy thì zâm đã tưởng một cái gì khác xấu hoặc tốt, rồi phiền 
não sanh lên. Vậy Chánh Niệm có khả năng sửa ác pháp thành fhiện pháp và chỉ sửa 
được trong giây phút này thôi. Nếu thấy qua rồi hay chưa thấy thì không bao giờ sửa 
được. Vì vậy đang thấy phải niệm /háy-£hấy-thấy. Đang nghe, phải niệm nghe-nghe- 
nghe. Đang nhai, phải niệm nhai-nhai-nhai. Thì lúc đó phiền não không khởi sanh được. 
Và cứ như vậy ta niệm cho đến khi không còn phiên não nữa. 

Làm việc gì cũng có Nhân, có Quả. Ta ngồi đây cũng có Nhân, có Quả; hay đi 
đầu cũng có Nhân, có Quả. Vì vậy, Sư khuyến khích quý vị tỉnh tắn tu niệm trong những 
ngày còn lại cho thấy rõ Danh Sắc và Nhân Quả. Có như vậy, quý vị mới không còn nghĩ 
ngờ. Khi hành giả tích cực niệm không gián đoạn, zân không phóng và sẽ thấy đề mục rõ 


ràng. Khi hành giả đang ăn hoặc đang đi, nếu làm chậm chậm, tinh tắn niệm, và chú ý kỹ 
thì sẽ thấy rất rõ Danh Sắc đi chung với nhau cũng như lúc ngồi vậy. 

Khi chú tâm niệm vào bất cứ đề mục nảo, hành giả sẽ thấy đó là Danh và Sắc, là 
sự thay đổi Vô Thường từng sá/-na một; và như vậy không chấp vào nó. Đề mục khởi 
sanh có thể nhỏ, to, dễ chịu, khó chịu hay thay. đổi. Quý vị không nên sợ sệt vì đề mục 
thay đổi, cũng không nên dính mắc vì đề mục dễ chịu. Cứ niệm cho qua, dù khó khăn hay 
dễ chịu. Nhiệm vụ hành giả là ghi nhận cái gì đang xảy ra trong hiện tại; không nên nghĩ 
lại quá khứ và tưởng tượng đến tương lai. Hành giả cứ sống trong hiện tại. Vì vậy trong 
thời gian còn lại của khóa thiền, Sư khuyến khích quý vị tỉnh tấn tu niệm và mong quý vị 
kinh nghiệm chính chắn những loại Tuệ mà Sư vừa trình bày. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Trước khi dứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tĩnh tấn tu hành, mau đến nơi giải thoát 
Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


-—-O0O--- 
Ngày Thứ Năm: Tứ Diệu Đế 


Hôm nay Sư sẽ giảng về Tứ Diệu Đế, một đề tài sâu xa nhất và khó hiểu nhất 
trong Phật giáo. 

Tứ Diệu Đề hay Tứ Thánh Đế là gì? Đây là bốn sự thật. Gọi là zhậ vì nó không 
thay đổi. Bốn sự thật này chỉ có bậc thánh nhân mới thấy rõ được. Bậc thánh nhân là các 
vị: Tu-Đà-Hườn, Tư-Đà-Hàm, A-Na-Hàm, A-La-Hán, Phật Độc Giác và Phật Chánh 
Đăng Chánh Giác. Chỉ những bậc thánh nhân mới thấy rõ Tứ Diệu Đề, hiểu rõ đó là /hát, 
và nhận thức đó là /hái. 

Đức Phật tìm ra Tứ Diệu Đế, chứ Ngài không sáng tạo ra Tứ Diệu Đề. Lịch sử 
Phật Giáo có ghi rằng: "Tắt cả các vị Phật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai, như Đức 
Thích Ca Mâu Ni, đều tìm thấy Tứ Diệu Đề.” Vì vậy, Tứ Diệu Đề hay Tứ Thánh Đề là 
những sự thật luôn luôn hiện hữu và không thay đổi. 

Đức Phật thuyết giảng về Tứ Diệu Đề lần đầu tiên tại rừng Lộc Giả cho năm anh 
em Kiều-Trằn-Như. Và trong 45 năm trên đường hoằng pháp của Đức Phật, Ngài luôn 
luôn nhắc nhở về Tứ Diệu Đề, vì Tứ Diệu Đề rất quan trọng. Ngài luôn luôn nhắc đến 
bốn sự thật đó vì muốn chúng sanh thấy được sự thật như Ngài. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. 
Đó là những sự thật có lợi ích mà Ngài đã tìm kiếm trong bao nhiêu kiếp. Công phu tu 
luyện, từ khi nguyện trong tâm cho đến khi nguyện ra lời, thành Phật của Ngài chỉ có một 
mục đích là để thấy rõ sự thật. 

Ngày hôm nay, Đức Thế Tôn đã thấy rõ ràng, nên Ngài luôn luôn đề cao sự thật 
và hướng dẫn cho các đệ tử của Ngài để nếm được hương vị của sự thật như Ngài. Chỉ có 
bốn sự thật này là liên quan đến tất cả các pháp của Đức Thế Tôn "thuyết giảng trong 45 
năm. Bất cứ đề tài nào của giáo pháp cũng không ngoài Tứ Diệu Đề. 

— Đức Phật dạy rằng Chỉ có bốn sự thật, gọi là Tứ Diệu Đề. Tứ Diệu Đề gồm Có: 
Khổ Đề, Tập Đề, Diệt Đề, và Đạo Đề. Đức Phật bảo Khổ là thật. Nếu ta nghĩ Khổ là giả 
là ta vẫn còn mê lầm. Nhân gây ra Khô, gọi là Tập, cũng là thật nữa. Nhân này gây ra sự 
đau khổ cho chúng sanh cũng như cho chính Đức Bồ-Tát trong bao nhiêu kiếp. Sau khi 
biết được hai sự thật này rôi, Đức Phật còn tìm thấy sự Diệt Khô. Do vậy, sự Diệt Khổ 
hay Niết-Bàn cũng là một sự thật. Và cái gì có thể đập tắt sự đau khổ? Đức Phật tìm ra 


phương pháp đề diệt hăn sự khổ. Phương pháp diệt khổ, gọi là Đạo, là sự thật thứ tư. Tóm 
lại, Tứ Diệu Đề là bốn sự thật mà chư Phật tìm ra và chỉ dẫn lại cho các hàng đệ tử của 
Ngài. 

Một bậc thánh nhân phải thấy bốn sự thật này. Nếu chưa thấy thì chưa phải là 
thánh nhân. Vì vậy, giáo lý của Đức Phật luôn đề cập đến Tứ Diệu Đé. Khi nói đến Tứ 
Diệu Đề thì có Khổ là đầu; mà chúng sanh thì không muốn nghe như vậy, cho nên họ 
thấy dường như giáo lý đạo Phật có vẻ bi quan. Tuy nhiên, nếu chúng ta thông hiểu sâu 
xa thì không phải như vậy. 

Thế nào gọi là Khổ? Đức Phật bảo sanh là khổ. Tại sao vậy? Vì đây là nhân của 
sự giaụ. Sau cái sanh là già, mà già thì khô thật vì nhiều bệnh hoạn ốm đau. Cái Khổ này, 
không ai muốn có nhưng không thể tránh được. Suy xét lại, ta thấy nêu không có sanh thì 
làm sao có già và có khổ? Vì vậy, có phải sanh là nhân làm cho ta khổ không? Tại vì ta 
không có trí tuệ suy xét nên không biết đó thôi. Bây giờ ta thấy già có cái Khổ của già, lại 
thêm bệnh hoạn vì thân này đã cũ. Cái gì đã cũ, đã hư hoại thì đau khô. Vậy già là khổ, 
bệnh hoạn là khô. Kế đó là sự chết, một cái khổ nữa. Không ai muốn đi đến cái chết; mà 
dù muốn dù không, lúc nào ta cũng phải bước về chỗ đó. Vì vậy, cuộc đời là một chuỗi 
đau khổ từ đầu đến cuối. 

Còn có những cái khổ khác trong đời sống. Một là cái ta thích mà lại xa lìa ta thì 
cũng làm ta đau khô. Hai là cái ta ghét mà lại phải gặp thì ta cũng khổ. Ba là điều mà Đức 
Phật tóm tắt trong câu: '"Sankhithena paccuppanna khandhadukkha." Nghĩa là gom 
tất cả các sự khô ã ây trong một chỗ gọi là “ngũ uấn th”. Khi chúng ta chấp vào ngũ uân 
này, đó là khô. Điều này hơi khó hiểu. Ngũ uân là sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong con 
người. Thuộc về ngoại thân là ngũ trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chữ "chấp" ở đây có 
nghĩa là khi thấy thân này, ta chấp vào một cái Ta hay một cái Ngã. Con người thường 
cho sắc là ta, thọ là ta, tưởng là ta, hành là ta, thức là ta; vả chấp vào đó. Ví dụ: chấp ta 
đau. Khi có cái chấp này rồi, tự nhiên cũng có chấp vào ngoại cảnh: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc là ta nữa. Chẳng hạn chấp vật đó là của ta. Càng chấp nhiều chừng nảo thì ta càng 
khổ nhiều chừng ấy. Vì vậy, Đức Thế Tôn thường nói chấp ngũ uấn thủ là khổ. 

Đức Phật và các bậc A-La-Hán cũng có ngũ uân nhưng không còn khổ vì các 
Ngài không còn chấp ngũ uấn này là của các Ngài nữa. Các Ngài đã thấy rõ con người là 
Danh và Sắc. Do đó, cái Ta của các Ngài mắt hăn. Đối với các Ngài, đây chỉ là Danh Sắc 
đang hoạt động đó thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, các Ngài không có chấp cái sắc là 
ta, cái thọ là ta, v.v... Vì vậy các Ngài không đau khổ. Chúng sanh khổ vì chúng sanh 
chấp ngũ uấn là của ta. Cho nên, Khổ là khổ ở cái chấp đó. 

Khi thân tâm khổ, ta cho là khổ, thì dễ hiểu. Nhưng tại sao khi thân tâm vui, mình 
cũng cho là khổ? Đây là điều chúng sanh không nhìn nhận vì thấy khó hiểu. Muốn hiểu 
điểm này, phải hiểu thêm giáo lý của Đức Phật. Ở đây, Ngài thuyết giảng về các loại khổ 
cho ta hiểu. Nếu hiểu rõ, ta sẽ thấy đạo Phật không phải bi quan. 

Đức Phật nói có ba cái Khổ cần phải hiểu rõ: 

1. Một là dukkha dukkha (khổ khô): Khô vì khố, hay nói rõ hơn khi thân đau, tâm 
cũng cảm thấy khó chịu. 

2. Hai là viparinamadukkha (hoại khổ): Khô vì thay đổi. Đức Phật bảo, nếu 
không có thay đổi thì chúng sanh không khổ. Nhưng mọi việc trên thế gian đều thay đổi, 
vì vậy mà chúng sanh khổ nhiều nhưng không hay biết. Ví dụ, trèo cao thì té nặng. Chức 
vị càng cao thì khi bị giáng chức, lại càng đau buồn. Càng vui nhiều thì lúc hết vui cũng 
buồn nhiều. Vui bao nhiêu thì cái khổ cũng trả lại bấy nhiêu, không bao giờ ít hơn. Cũng 


như khi ta có một cái gì làm ta hết sức vui mừng, mà sau đó vật ây lại bị hư hỏng thì ta 
khô cũng nhiều như vậy hoặc còn hơn đó nữa. Tại sao vậy? Vì cái vui có thời hạn. Vui 
được một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Mà cái khô không có thời hạn. Một năm 
vẫn còn khổ, hai năm vẫn còn khổ, đôi khi khổ suốt đời. Do đó Đức Phật dạy: "Sự thay 
đổi gây ra cái khổ". 

3. Ba là sankharadukkha (hành khổ): Khô ở trong điều-kiện-pháp. Chỗ này hơi 
khó hiểu. "Điểu kiện pháp" là gì? Tất cả các pháp thên thế gian này đều năm trong 3 điều 
kiện pháp, cũng được gọi là am tướng. Điều kiện thứ nhất là Vô Thường, thứ hai là Khô, 
thứ ba là không có ai làm chủ được hết, cũng gọi là Vô Ngã. Vậy sankharadukkhabao 
gồm hai cái Khổ trên. Vì Khổ ở trong điều kiện pháp này nên hành giả mới lại tu tập. Mà 
làm sao thấy được những điều kiện pháp này được? Muốn thấy rõ, chỉ có thực hành 
Thiền Minh Sát hay Vipassana, và khi có Minh Sát Tuệ mới thấy những điều kiện pháp 
như vậy được. Vì vậy có câu kệ: "Sabbe sankhara aniccafi yada pannaya passafi atha 
nibbindari dukkhe esa maggo visuddhiya"; có nghĩa là "Khi hành giả suy xét các tập hợp 
pháp là Vô Thường trong giờ nào thì ắt chắn nản sự khổ trong giờ ấy. Đó là con đường 
thanh bạch trong sạch. ” 

Tất cả các tập hợp pháp đều là Vô Thường. Ở đây, các tập hợp pháp có nghĩa 
là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc, hay là danh sắc. Chỉ có 
người có trí tuệ mới thấy được Vô Thường. Khi hành giả thấy được Vô Thường như vậy 
thì phát sanh sự chán nản trong các tập hợp pháp hay là trong Danh Sắc. Đây là con 
đường thanh bạch hay là con đường Niết Bàn vậy. 

Khi hành giả tu niệm trong 10 ngày, niệm Danh niệm Sắc, thì hành giả sẽ thấy sự 
thật hay chân để. Danh Sắc hay Ngũ Uân gom lại gọi là ¿ập hợp pháp hay pháp hành. 
Bằng Tuệ Minh Sát, hành giả luôn luôn thấy nó. Ngoài Tuệ Minh Sát, không bao giờ ta 
thấy được những pháp này. Nếu không có Tuệ Minh Sát, chúng sanh lầm lẫn, cho đời là 

vui, là thường rôi mừng. Càng vui mừng nhiều, khi nó thay đổi, thì càng khổ nhiều, vì 
không thấy được pháp sanh diệt. 

Như Sư vừa nói, chỉ có Đức Phật và các vị A-La-Hán mới không còn khô nữa. 
Chúng sanh còn Khổ vì chưa diệt trừ được phiền não trong tâm. Nhưng dù chưa hoàn 
toàn diệt được phiền não, khi đang hành Thiền Minh Sát, hành giả có thê tranh đấu với sự 
Vô Thường, Khổ Não một phần nào; hay là có trí tuệ để diệt sự Khổ một phần nảo. Do 
nhờ Tuệ Minh Sát, hành giả thấy rõ Danh cũng như Sắc luôn luôn sanh diệt. Nêu thấy rõ 
sanh diệt (hay thay đổi) là quý vị sẽ thấy Khô trong lúc đang tham thiền. Thiết tưởng 
hành giả nào cũng vậy, chán nản sự Khổ này, không muốn có nó. Đề giải thoát đau khô, 
chúng ta phải niệm cho thấy danh sắc rõ ràng và có như vậy, mới giải thoát được. Đây là 
phương pháp của Đức Phật dạy. Chính nhờ Tuệ Minh Sát này, Đức Phật mới diệt hắn 
phiền não, diệt hắn điều kiện pháp. 

Như vậy, Đức Phật dạy: "Khổ là do sự thay đôi, Khổ do sự chấp, và Khổ do ngũ 
uân." Tất cả đều là Khổ hết. Đây gọi là Khổ đế. Đức Phật thuyết bài pháp này cho loài 
người trên thế gian nghe vì con người mới có đủ trí để suy xét và nhận thức được giáo lý 
này. Chúng sanh ở cõi thấp hơn thì lại quá đau khổ, luôn bi quan, không nhận thức được. 
Còn chúng sanh ở cõi cao thì lại quá vui, quá lạc quan, cũng không nhận thức được. Đức 
Phật cũng dạy giáo lý này ở cõi trời cho những Chư Thiên nào đã tu tập và có chánh kiến, 
nhận thức giáo lý của Đức Phật; chứ không phải thuyết cho vật vô tri vô giác. 

Bây giờ chúng ta đã thấy rõ Khổ và nhìn nhận có thật như vậy. Khổ này không 
thay đổi, gọi là Khổ Đề. Có Khổ tồi, vậy cái gì làm cho chúng sanh Khổ? Đức Phật dạy 


rằng nhân sanh ra Khổ là đi đực. Ái dục hay tham lam, tham ái là guồng máy của sự đau 
khô. Tâm tham ái là tâm không muốn mất. Nếu chúng sanh có tâm như vậy thì tự nhiên 
có hành động hay tạo nghiệp để gìn giữ những cái mình có mà không muốn mất. Có ba 
cấp ái dục: ái dục ở cối người và cõi trời Dục giới, ở cõi Sắc Giới, và ở cõi Vô Sắc Giới. 

Bây giờ nói về ái dục ở cõi Dục Giới. Khi có tâm ham muốn thì tự nhiên tạo hành 
động cũng gọi là tạo nghiệp. Nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác. Và khi có nghiệp 
thì có quả. Nếu có quả rồi, tự nhiên sẽ đưa tới những nghiệp và quả khác nữa. Vì vậy, khi 
nói về Khô, ta thấy rõ sự Khổ trong hiện tại do nghiệp trước đưa lại; mà nghiệp là do ái 
dục. Vậy sự Khổ trong hiện tại là do ái dục đưa lại. Rồi ái dục còn bảo hộ, duy trì, gìn 
ø1ữ, và tạo thêm nghiệp mới nữa. 

Cũng vậy, nghiệp mới sẽ sanh ra những quả mới. Quả mới sẽ đưa đây chúng sanh 
đi trong kiếp khác nữa. Đây là guồng máy luân hồi tạo đau khổ không bao giờ chấm dứt; 
từ những đau khổ trong quá khứ đến những đau khổ khác trong kiếp này và từ những đau 
khổ trong kiếp này đến những đau khổ khác trong kiếp vị lai. Như thế, nếu còn ái dục thì 
sự đau khổ sẽ không bao giờ chấm dứt. 

Khi ta thấy rõ lý Tứ Diệu Đề thì sẽ thấy đây là khía cạnh của luân hồi và đau khô. 
Không phải là ta không thoát ra được. Đức Phật còn thuyết thêm hai sự thật kế tiếp. Đó là 
Diệt Đề và Đạo Đề. Diệt Đề có khả năng dập tắt sự đau khổ, và làm cho sự đau khổ 
không còn trở lại nữa. Muốn có Diệt Đế, phải có phương pháp cho chúng ta thực hành, 
đó là Đạo Đế. 

Chữ Diệt Đề có nghĩa là Niết-Bàn, vì Niết-Bàn diệt hắn phiền não và làm phiền 
não không còn trở lại. Đây là có ý nói về Đức Phật và các bậc A-La-Hán. Còn các bậc 
Tu-Đà-Hườn, Tư-Đà-Hàm và A-Na-Hàm chỉ diệt được một phần nào và vẫn còn những 
phiền não vi tế. Diệt ở đây là do đạo tâm diệt. Các bậc A-La-Hán diệt phiền não rồi đi 
đến Niết-Bản thì sự khổ không còn trở lại nữa. 

Riêng hành giả khi thực hành, làm sao biết được là phương pháp đó đúng và kết 
quả của sự thực hành đó là gì? Như thế nào là diệt trừ phiền não? Sư xin nhắc lại: "Kñử ái 
dục diệt thì phiền não cũng diệt, vì ái dục là nhân của phiên não." Diệt trừ phiền não hay 
diệt trừ ái dục cũng có cấp bậc. Đức Phật và các vị A-La-Hán có đạo tâm đi đến Niết-Bàn 
và diệt hắn phiền não. Riêng hành giả, lúc tu niệm cũng diệt được phiền não một phần 
nào. Với chánh niệm, hành giả diệt được phiền não từng sát-na một. Vì vậy khi thực tập, 
hành giả phải luôn luôn có Chánh Niệm và tâm Định. Định, Huệ ở trong Chánh Tình 
Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Đây là những chỉ của sự giải thoát. Khi ta ở trong những 
chỉ phần này thì ta có khả năng diệt trừ phiền não trong lúc ây. 

Đức Phật dạy sankharadukkha, nghĩa là ngữ uấn là khô hay các pháp hành là 
khoạ. Nếu chúng ta chấp nó là chúng ta khổ. Nếu có ngũ uẫn này mà chúng ta không 
chấp nó thì chúng ta không khổ. Vì vậy, khi chúng ta niệm Danh Sắc chính là niệm ngũ 
uấn này. Niệm Danh, niệm Sắc chính là niệm các tập hợp pháp này. Và khi niệm, chúng 
ta có huệ, thấy sự thay đổi hay sanh điệi trong Danh Sắc. Người đời thấy vui chạy theo 
vui mà khi hết vui trở thành buồn. Nhưng hành giả không phải vậy. Có đề mục, dù vui dù 
buôn, hành giả đem ra thực tập, niệm cho thấy sự Khổ Não, cho thấy các điều kiện pháp 
mà chúng sanh thường không thấy. 

Như Đức Phật đã nói, muốn thấy Niết-Bàn phải thấy điều kiện pháp. Vì vậy, ta 
phải thấy điểu kiện pháp ở trong Danh Sắc này. Nếu chúng ta thấy điều kiện pháp trôi, thì 
hiểu Danh Sắc ở trong điêu kiện pháp là ở trong sự vô thường. Nếu ở trong vô thường 
như vậy, ta dạy tâm ta, là danh sắc sanh rồi điệt. Hay khi Tham sanh lên, với trí nhớ 


mạnh ta niệm, cái Tham sẽ diệt mắt đi. Như vậy mình có khả năng diệt Tham được liền 
trong giây phút đó. Nhưng vì chúng ta còn ở trong sáf-na Định, chưa đi đến đạo tâm, nên 
tâm Tham còn trở lại sau đó. Nếu ta đi tới đạo iâm thứ tư như vị A La Hán, phiên 
não tiêu diệt hoàn toàn và không bao giờ trở lại. 

Như chúng ta, khi nệm đến ngày thứ năm, thứ sáu, là đã thấy phiền não khó khởi 
sanh làm chi phối tâm ta. Huống chỉ là các Ngài A-La-Hán. Khi các Ngài đi đến đạo 
íâm thứ tư, phiền não hoàn toàn diệt hắn, không còn khởi sanh trở lại trong tâm. Nghĩa là 
mất hắn. Tham không còn sanh lại được, Sân cũng không còn sanh lại được, thì đâu có gì 
có thê chỉ phối tâm của một vị A-La-Hán. Vì không có phiên não, các Ngài không cần 
phải niệm. Trong khi chúng ta phải niệm vì phiên não còn khởi sanh trong tâm ta. Và vô 
thưởng, phiên não cô thể khởi sanh bất cứ lúc nào. Ví dụ như đang vui, cái buồn khởi 
sanh lên, cắt đứt niềm vui đi. Nếu chỉ có vui thôi, còn buồn không sanh lên thì mình đâu 
có lo. Vì vậy chúng ta phải niệm, niệm cho thấy vui cũng vô thường mà khổ cũng vô 
thường. Đang vui, niệm vui là nó mất rồi. Đang buôn, niệm buồn là nó cũng mất. Đức 
Phật chỉ dạy đây là wiparinama dukkha, là "khô vì thay đổi" mà chúng sanh thường mê 
lầm, không biết vậy. 

Chúng ta phải có kinh nghiệm hết tất cả các điều đó. Chúng ta phải nhìn nhận 
Khổ vì khổ, Khô vì sự thay. đổi, và Khỗ vì chấp ngũ uẩn. Và cứ như vậy, ta niệm. Đầy là 
phương pháp điệt trừ phiên não từng sát-na một. Chúng ta cứ diệt từng cái cho đến 
khi phiên não không còn trở lại trong tâm. Bây giờ phiên não của ta đang "ốm yêu" dần 
dần. Nghĩa là phiên não lắng xuống, không còn hoạt động mạnh, như vậy tâm hành giả 
có thể khăn khít với đề mục. Và khi tâm khắn khít trong đề mục thì phiên não lại càng 
yêu và càng không có sức mạnh nổi dậy. Đây là sđ/-na diệt trong khi hành giả đang hành 
thiền tích cực, nhưng chưa phải là cái diệt cuối cùng của phiển não. Cái diệt cuối cùng 
của phiên não chính là Diệt Đề, là sự thật thứ ba vậy. 

Làm sao có sự thật thứ ba này? Đề có Diệt Đề, phải có phương pháp cho chúng ta 
thực tập. Phương pháp diệt hắn phiền não hay diệt trừ từng sát-na một là Đạo Đề. Đạo 
Đế, hay con đường đến Niết-Bàn có tám chỉ: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh 
Nghiệp, Chánh Ngữ, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. 

Nói tóm lại, tất cả là bốn sự thật mà Đức Thế Tôn tìm thấy. Ngài không tìm thấy 
ở nơi nào khác, không phải cõi trời, hay ở cõi Phạm Thiên. Mà Ngài tìm thấy trong /hân 
fâmmày. Vì vậy, Đức Phật dạy con đường đến Niết-Bàn chính ở trong /hân tâm ta, và 
Ngài chỉ phương pháp cho chúng ta áp dụng. 

Chúng ta phải trở lại với chính bản thân ta và thực tập. Đức Phật bảo, phải thấy 
Danh Sắc là điều thứ nhất. Làm sao thấy Danh Sắc? Phải niệm: niệm thân, niệm thọ, niệm 
tâm, niệm pháp. Phải niệm cho đến khi thấy rõ Danh Sắc. Khi thấy rõ Danh Sắc rồi, niệm 
cho đến khi thấy trong Danh Sắc có Nhân có Quả. Danh Sắc ở đâu đưa lại đây? Trước 
khi ngồi đây, từ đâu đưa lại? Tại sao thân cử động được? Cái gì là chủ chốt đưa thân này 
ngôi xuông trong khi tứ đại không biết gì hết? 

Phần chủ động sự cử động của hân chính là /âm. Tác ý muốn cử động như muốn 
đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, v.v... làm chủ động cho sự cử động. Tác ý muốn 
cử động là nhân của sự cử động và sự cử động là quả của tác ý muốn cử động. Đây là 
nhân quả. Vì vậy, quý vị phải niệm fác ý muốn cử động. Đây là nhân quả. Vì vậy, quý vị 
phải niệm tác ⁄ trước khi làm một điều gì, niệm cho đến khi bắt được nó. 

Quý vị cần phải khuyến khích tâm, đừng dải đãi. Người ta ở đời còn dạy được. 
Con cháu ta không biết chỉ hết mà ta còn dạy cho biết đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, v.v.. 


được. Huống chi chúng ta có trí tuệ đầy đủ và ở đây ta chỉ làm lại những việc đã làm rồi 
trong bao nhiêu năm. Chỉ khác là bây giờ ta tìm sự thật đang ần trong ta. Vì vậy, Đức 
Phật nói, Niết-Bàn ở trong thân tâm. Bây giờ, chúng ta đang tìm kiếm từ từ, sự sáng suốt 
sẽ lần lần đến với chúng ta. 

Nếu thấy rõ Danh Sắc, lần lần ta không còn chấp vào một cái Ngã. Như vậy là bớt 
một cái khổ rồi. Và nếu niệm, ta thấy nhân quả và sanh diệt nữa thì càng đáng vui cho 
thân tâm này. 

Mỗi lần ta thấy rõ sự sanh diệt là mỗi lần ta thêm xa rời phiền não, vì ta bớt chấp 
thân tâm này. Đây là diệt phiền não. Ta xa nó bằng cách nhìn nó, hiểu nó cho rõ. Không 
phải ta xa nó bằng cách chạy trốn. Vì vậy Đức Phật bảo rằng Niết-Bàn ở trong thân tâm 
chứ không phải ở ngoài thân tâm. 

Sự khổ không ngoài (hân tâm. Ái dục không ngoài /hân tâm. Niết-Bàn không 
ngoài /hân tâm. Cũng như Bát Chánh Đạo không ngoài fhân tâm. Vì vậy, cái khổ, cái vui 
ở trong thân tâm chứ không phải ở ngoài hân tâm. Và con đường đi đến Niết-Bàn cũng ở 
trong fhân tâm. 

Bây giờ, chúng ta đang trên con đường đến Niết-Bàn. Mong răng quý vị phát triển 
trí tuệ hiểu biết Danh Sắc, hiệu biết nhân quả, và trí tuệ thấy sự sanh diệt từng sát na một 
của Danh cũng như Sắc. Mong rằng quý vị luôn gặt hái được quả báu cao thượng cho đến 
khi đắc đạo quả Niết-Bàn. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


---O00O--- 
Ngày Thứ Sáu: Thập Nhị Nhân Duyên 


Khi nói đến giáo lý của Phật giáo, chúng ta nói về nhân quả. Tay làm thì hân sẽ 
hưởng quả. Miệng (khẩu) nói thì ân sẽ hưởng quả. Tâm suy nghĩ thì £âm sẽ hưởng quả. 
Như vậy, giáo lý Phật Giáo chỉ nói đến nhân quả của thân và tâm, mà không nói 
đến Ngã. Và vì vậy, khi thuyết giảng, Đức Phật thường dùng chữ Danh Sắc để chỉ con 
người. Trong xã hội, Đức Phật cũng dùng chữ Ta hay Như Lai để chỉ Ngài khi nói 
chuyện. Đây là ứ/c để chứ không phải là chán để. Để hiểu nghĩa đó thật đúng mức, ta 
phải thực hành như quý vị đang thực hành đây. 

Như Sư đã nói hôm trước, mọi việc trên thế gian này, có ta hoặc không có ta làm, 
có người hoặc không có người làm, đều liên quan đến Thập Nhị Nhân Duyên. Sư sẽ 
giảng về Thập Nhị Nhân Duyên sau khi giải thích cho quý vị rõ hơn thế nào là nhân quả. 

Con người có từng giai đoạn liên quan với nhau. Những giai đoạn này không 
hoàn toàn giống nhau mà cũng không hoàn toàn khác nhau. Như vậy, con người chỉ là sự 
thay đổi từng giây từng phút một, là vô thường, tùy theo øhán quả. Vì vậy, không có một 
việc gì bất biến, trường tồn mãi mãi. Nếu không có sự thay đổi, thì không bao giờ con 
người có thê thành Phật, thành Thánh. Thành Phật, thành Thánh được là vì có nhân thay 
đổi. Thay đôi từ phàm đến thánh, đến khi thành Phật. Vì vậy, chúng ta phải chắc chắn tin 
tưởng là không có một cái Ta trường cửu, mà chỉ có một sự thay đồi. 

Nếu nhìn nhận không có luật trường tồn, ta nên hiểu giáo lý sâu hơn, trong Thập 
Nhị Nhân Duyên, cũng gọi là Thập Nhị Duyên Khởi. Chỉ có Thập Nhị Duyên Khởi mới 
đánh đồ được thường kiến và đoạn kiến vì nó giải thích rõ từng giai đoạn một của con 
người và cho ta thấy sự liên quan giữa những giai đoạn này. Sự thay đổi từ chặng này qua 


chặng kế tiếp có một ý nghĩa sâu xa. Chúng ta xem, từ vô minh đổi sang hành, 
từ hành đôi sang danh sắc, rồi thức, lục căn, v.v... theo hệ thông của nó. Sự thay đổi này 
luôn luôn diễn biến không ngừng nghỉ, cho đến khi con người đi tái sanh, rồi già, chết. 

Luật thay đổi này, dù có Đức Phật Toàn Giác ra đời hay trong thời kỳ không có 
giáo lý của bậc Toàn Giác, vẫn tồn tại với chúng sanh và nhân loại. Dưới cội Bồ-đề, Đức 
Phật dùng hơi thở làm đề mục để nhập định. Ngày xưa, một đêm chia làm ba canh, mỗi 
canh có bốn giờ đồng hồ. Chỉ trong canh đầu, Ngài đắc Thiền Sắc Giới (theo thứ tự từ sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền) và Vô Sắc Giới (theo thứ tự từ sơ thiền, 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền). Sau đó cũng trong canh đầu, Đức Phật đắc Túc Mạng 
Minh. Với tuệ này, Ngài soi thấy sự sanh tử luân hồi của Ngài. Bắt đầu từ thời điểm ngồi 
ở đó và đi ngược lại thời gian, Ngài thấy sự luân hồi của Ngài trôi lăn không tận cùng. Và 
Ngài soi thấy những chúng sanh khác cũng như thế. Đó gọi là Túc Mạng Minh. 

Ngài tiếp tục tham thiền và đắc Thiên Nhãn Minh, cũng gọi là Sanh Tử Minh, 
trong canh thứ nhì. Ngài thấy chúng sanh sau khi chết rồi, lại đi tái sanh nữa. Điều nầy có 
nghĩa là luật luân hồi không bao giờ ngừng nghỉ đối với chúng sanh. Đi tái sanh là do 
nghiệp. Rồi tạo thêm nghiệp và trả quả từ kiếp này qua kiếp khác, kéo dài nghiệp quả như 
vậy, không bao giờ ngừng nghỉ trong thời gian vô định. 

Trong canh thứ ba, Đức Phật quán về Thập Nhị Nhân Duyên. Ngài bắt đầu 
từ già, đau,chết. Rồi tìm xem trước già, đau, chết là cái gì; Ngài thấy là sanh. Rồi trước 

sanh là øghiệp. Nghiệp là do chấp, do ái. Rồi theo Thập Nhị Nhân Duyên, Ngài đi lần 
tới danh săc (hay con người) và ức. Khi quán tới đó, Ngài quán ngược, cũng 
thấy chết trở lại. Kế đó, Ngài quán thuận, quán nghịch, để tìm hiểu làm sao cho mắt cái 
già, đau, chết. Ngài quán thấy, nêu muốn mất già, đau, chết phải mất sanh; rồi tuần tự, 
những giai đoạn khác cũng phải mất hết. Nếu cái này mất thì cái kia phải mắt; cái kia mất 
thì cái nọ mắt, v.v... Như vậy là cắt đứt vòng sanh tử luân hồi. Quán như vậy gọi là quán 
Thập Nhị Nhân Duyên. 

Trong khi quán, Ngài tuần tự đắc quả Tu-Đà-Hườn, kế đến là Tư-Đà-Hàm, A-Na- 
Hàm và A-La-Hán. Làm sau quán như vậy? Ngài biết công thức niệm. Lúc đầu, Ngài 
dùng hơi thở đắc Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Sau đó, Ngài đắc thêm hai tuệ Túc 
Mạng Minh và Thiên Nhãn Minh. Rồi tại sao Ngài lại quán Thập Nhị Nhân Duyên? Sự 
thật, đây là luật lệ của một vị Bồ-Tát. Các vị Bồ-Tát tu Ba-La-Mật không biết là bao 
nhiêu A-tăng-kỳ kiếp và khi Ba-La-Mật tròn đủ rồi, Ngài có đủ trí tuệ quán như vậy. Tắt 
cả các vị Bồ-Tát đều quán giống nhau; phải qua Thập Nhị Nhân Duyên rồi mới đắc quả 
theo thứ tự Tu-Đà-Hườn, Tư-Đà-Hàm, A-Na-Hàm, A-La-Hán trong canh ba. 

Sau khi đắc quả A-La-Hán, Ngài kiểm điểm lại pháp Ngài đang quán, thấy rằng 
Ngài không còn sanh tử luân hồi nữa. Vì sau kiếp này, không còn sanh tử luân hồi nên 
gọi là Lậu Tận Minh. Sau đó, Ngài ngồi đưới cội cây Bồ-đề hưởng hương vị giải thoát 
trong bảy ngày. Đến ngày thứ tám, Ngài quán thêm thấy nguồn gốc sanh tử luân hồi là vô 
minh; "øyÿ7a paccaya sankhara, sankhara paccaya vinnanam..."; nghĩa là vô mình sanh 
ra hành, hành sanh ra thức, v.v... Quán thuận hay nghịch, Ngài cũng thấy vòng Thập Nhị 
Nhân Duyên như vậy. 

Giáo lý này thật là cao siêu và khó hiểu, cho nên một hôm Ngài Ananda đến hầu 
Đức Phật tại xứ Kammasadama và bạch hỏi Phật: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng giáo lý của Ngài giác ngộ thật là sâu xa và khó hiểu; 
nhưng nhờ Đức Thế Tôn giảng dạy con hiệu được rõ ràng. 
Ngài Ananda vừa nói xong, Đức Phật liền ngăn lời: 


- Ananda, không nên nói như vậy. Giáo lý của Như Lai thật là sâu xa khó hiểu, không 
phải là dễ hiểu. 

Dù là bậc Sơ Quả, đã thông hiểu và thuộc Tam Tạng Pháp Bảo mà Ananda còn bị 
Phật ngăn lời, bảo rằng không nên nói là "đễ hiểu". Chữ "dễ hiểu" ở đây có ý chỉ rằng 
phải giác ngộ rốt ráo, không còn Tham Sân Sĩ trong nội tâm, mới hiểu được thuyết Thập 
Nhị Nhân Duyên. 

Đôi khi, có người vì có duyên lành đầy đủ nên chỉ nghe thuyết có một câu ngắn 
thôi cũng lãnh hội được. Tuy rằng có những câu kệ ngôn khác nhau, chúng cũng đều có ý 
nghĩa thâm sâu vi diệu liên quan đến Thập Nhị Nhân Duyên. Để đưa ra một thí dụ điển 
hình, Sư xin kê về cuộc gặp gỡ giữa Ngài Asajji và Đức Xá-Lợi-Phất: 

Lúc bấy giờ, Ngài Asajji là một trong năm anh em Kiều-Trằn-Như, đã giác ngộ 
giáo lý của Đức Phật; còn Ngài Xá-Lợi-Phất là một vị đạo sĩ đang khao khát đi tìm sự 
giải thoát. Một hôm, Ngài Xá-Lợi-Phất thấy Ngài Asajji đi trì bình khất thực với một tác 
phong trong sạch và một dáng điệu giải thoát, bèn đi theo. Đợi đến khi Ngài Asajji tìm 
nơi thanh văng và dùng cơm xong, Ngài Xá-Lợi-Phất mới bạch hỏi: 

- Bạch Ngài, Ngài tu theo giáo lý nào? Thầy của Ngài là ai? Thầy của Ngài dạy những 
giáo lý nào cho Ngài? 

Ngài AsaJJi đáp: 

- Bần tăng tu với vị sa môn Cồ-Đàm. Thầy của bần tăng dạy bần tăng rất ít. Bần tăng 
không hiểu được nhiều. 

Ngài Xá-Lợi-Phất thưa: 

- Bạch Ngài, tuy rằng thầy của Ngài dạy Ngài rất là ít, mong Ngài chỉ dạy cho con. Con 
thiết tưởng sau khi nghe, có thể con sẽ giác ngộ được giáo lý của Ngài. 

Sau khi nghe lời yêu cầu của Ngài Xá-Lợi-Phất, Ngài Asajji chỉ đọc một bài kệ 
tóm tắt mà Ngài đã học từ Đức Phật. Bài kệ như sau: "“Ye đhamưmnà hetuppabhavà tesam 
hetuim tathàgato àhatesameca yo nidrotho evamvàdì mahà samano."' (Về các pháp phát 
sinh từ một nhân, Đức Như Lai đã chỉ rõ, và cũng chỉ rõ sự diệt các pháp đó. Đó là lời 
dạy của bậc Đại Sa-môn). Ý nói, tất cả các pháp đều có nhân sanh. Theo bài kệ này, có 
nhân sanh thì có quả; muốn diệt quả đó phải biết cái nào là nhân. Vậy, bài kệ này liên 
quan đến Thập Nhị Nhân Duyên. 

Đức Xá-Lợi-Phất chỉ cần nghe hai câu đầu của bài kệ là Ngài giác ngộ được giáo 
lý của Đức Phật, đắc Sơ Quả và trở thành bậc thánh nhân. Ngài hỏi tiếp: 

- Bây giờ thầy của Ngài ở đâu? 
Ngài AsaJJi trả lời: 
- Bây giờ thầy của tôi đang ở Vương Xá Thành. 

Nghe vậy, Ngài đi tìm người bạn thân là Đức Mục-Kiền-Liên vì họ đã hứa với 
nhau là nêu ai gặp được giáo lý giải thoát trước thì phải cho người kia biết. Đức Mục- 
Kiền-Liên thấy bạn mình đi lại, gương mặt từ bị, thanh tịnh; dáng đi nhẹ nhàng, thanh 
thoát, Ngài rất lấy làm lạ. Ngài bèn hỏi cớ sự. Ngài Xá-Lợi-Phát lập lại bài kệ đã nghe từ 
Ngài Asajji ,và sau khi nghe xong, Ngài Mục-Kiển-Liên cũng đắc Sơ Quả. Sau đó hai 
người đi tìm Đức Phật. Khi thấy hai người từ xa, Đức Phật biết rằng hai vị đại đệ tử của 
Ngài đã đến. 

Cho nên, giáo lý của Đức Phật thật là vi diệu; và chúng ta đang thực hành giáo lý 
ấy tại đây. Nếu chúng ta tin tưởng rằng có (hiện ác, có nhân quả, đó là một việc tốt. Mà 
nêu chúng ta còn tìm thêm nữa đề cho thấy là không có Ngã như lời Đức Phật giảng dạy 
thì còn tốt hơn nữa. Nghĩa là không có Ngã, mà chỉ có nhán quả, có nghiệp làm, có sự 


thay đôi như vậy. Điều này có nghĩa là chỉ có Danh Sắc, chỉ có Thập Nhị Nhân Duyên: 
bắt đầu từ vô minh sanh ra hành, thức, v.v... Đếm một loạt như vậy thì ta không thấy có 
một người nảo cả, chỉ là một hệ thống của danh và sắc vận hành mà thôi. Do vậy, con 
người là một cái trống biết đi. Nhưng đôi lúc, khi ta nói về luật tái sanh thì lại cảm thấy 
khó hiểu. 

Người đời có thể lý luận rằng, phải có người ta thì mới tái sanh được; khi chết rồi, 
người ta đi đầu thai lại, thì mới gọi là tái sanh. Giờ đây, nếu nói là không có ta, làm sao 
có thể nhìn nhận luật đó được? Vì vậy mà nó khó hiểu. Nói là không có ta mà lại bảo có 
tái sanh, có luân hồi, thì làm sao hiểu được? Chỗ này phải hiểu là có luân hồi thật, nhưng 
không có cái "ta" hay là một "linh hồn" đi tái sanh. Có nghĩa là vì có nhân quả, có danh 
sắc, mà đi luân hồi đó thôi. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Trước khi dứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tỉnh tấn tu hành mau đến nơi giải thoát. 

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 


---OÚO--- 
Ngày Thứ Bảy: Vô Minh: Căn Nhân của sự Luân Hồi 


Hôm qua, Sư có giảng về Thập Nhị Nhân Duyên. Trong Thập Nhị Nhân Duyên, 
chỉ pháp này liên quan đến chỉ pháp khác, nên cũng còn gọi là Thập Nhị Duyên Khởi. Sư 
cũng có nói là vị Bồ-Tát quán Thập Nhị Nhân Duyên trước khi thành đạo. Sau khi thành 
đạo, Ngài đem giáo lý này giảng dạy cho chúng sanh trong 45 năm vì đây là giáo pháp rất 
quan trọng. 

Thập Nhị Nhân Duyên là gì? Có câu kệ bằng tiếng Pàli, Sư xin đọc cho quý vị 
nghe: "Av//z(vô minh) paccaya (sanh ra) sankhara (hành), sankhara  paccaya 
viunana (thức), vừnnana paccaya namarupa (danh sắc), namarupa paccaya ayafana (lục 
căn), ayafana paccaya phassa (xúc), phassa paccaya vedana (thọ), vedana paccaya 
tanha (ái dục), tanha paccaya upadanam (thù), upadana paccaya bhavo (hữu hay cảnh 
gói hay nghiệp) Phava paccaya  jafi(sanh),jaii  paccaya  vachanam (già 
chết), charamaranam sakhaparaveta dukkha domanasa payasasam pavamii (già chết, 
buồn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau đớn cũng phát sanh lên)." Đó là 12 chi 
của Thập Nhị Nhân Duyên. 

Đức Phật dạy: "Này các vị T)-khưu, vô mình khởi, kế tiếp là điều kiện pháp bắt 
đâu khởi, khi hành khởi rồi thì pháp kế tiếp sanh lên, v.v... Thì khi diệt trừ vô minh, hành 
mới diệt được và các pháp kế tiếp cũng không sanh lên được." Đây là các chi pháp Thập 
Nhị Nhân Duyên mà Sư giảng hôm qua. Hôm nay, Sư xin nói về sự quan trọng của Giáo 
Pháp này. 

Trước hết, Vô Minh trong Thập Nhị Nhân Duyên là gì? Vô minh là sự hiểu biết 
không đúng, hay là không có trí tuệ trong sự quán sát. Như vậy, vô minh là hiểu biết 
không đúng. Đức Phật chỉ rõ vô minh trong Tứ Diệu Đề là không thấy Khổ Diệu Đé, 
không thấy Tập Diệu Đế, không thấy Diệt Diệu Đề, không thấy Đạo Diệu Đề. Nghĩa là 
hiểu không đúng trong Khổ-Tập-Diệt-Đạo. Theo Khổ Diệu Đế, tất cả vạn vật trên thế 
gian này đều là Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã; nhưng trái lại chúng sanh cho là 
thường, vui và ngã. Hiểu ngược sự thật như vậy gọi là vô minh. 


Vô Minh này thật là sâu dày, khó diệt được. Đức Phật có nói rõ: "Vô mình chỉ 
được diệt hắn khi hành giả đắc A-La-Háản quả." Vì vậy, ta thấy cái gốc của Vô Minh rất 
là sâu dày. Sơ Quả, Nhị Quả và Tam Quả vẫn còn vô minh. Tại sao ta có vô minh? Vì ta 
không chú ý và không có trí nhớ trong những kinh nghiệm. Như thế nào là không chú ý 
và không trí nhớ trong kinh nghiệm? Có ý nói là không nhớ trạng thái, bản chất của nó. 
Ví dụ đây là lửa và trạng thái của lửa là nóng, ta kinh nghiệm như vậy. Nhưng sau đó 
không kinh nghiệm nữa nên ta không còn nhớ lửa là nóng. Vậy là không chú ý và không 
có trí nhớ trong kinh nghiệm. Quên như vậy gọi là vô minh. Trên thế gian này, tất cả 
chúng sanh cho ngữ trần (sắc, thính, hương, vị, xúc) là vui, là đẹp; mà sự thật nó là không 
vui, không đẹp. Bản chất nó là như vậy. Biết bao chúng sanh trên thế gian này gặp những 
chuyện khổ não. Tuy nhiên, khi xa nó một thời gian, rồi cũng lặp lại những chuyện đó và 
chịu khổ nữa. Cứ luôn tiếp diễn như thế! Tại sao vậy? Tại vì chúng sanh không có trí 
nhớ. Nếu biết cái đó là khổ, mình tránh xa nó thì không còn bị khổ nữa. Nhưng vì thói 
quen nên cứ quay trở lại. Như vậy gọi là Vô Minh. 

Vô Minh như thế là vì thiếu Minh Sát Tuệ. Chỉ có Minh Sát Tuệ mới cho ta thấy 
rõ bản chất của sự vật. Nếu thấy rõ, gọi là Minh. Minh Sát Tuệ tiếng Pàii gọi 
là Vipassana, có nghĩa là "pannafi visesena passafi vipassana" -- "thấy vạn vật trên thế 
gian với thật tướng của nó, gọi là Vipassana". Như vậy, ta phải quán sát tất cả vạn vật 
trên thế gian này với Tuệ Minh Sát đề thấy rõ. Đó gọi là Minh Sát Tuệ. 

Không thấy rõ, không nhận thức rõ điều khổ, đó là Vô Minh trong Khổ Diệu Đề. 
Ví dụ khổ già, khổ sanh; tuy vậy nhưng có bao giờ chúng sanh thấy sanh là khổ đâu? 
Ngay cả khi những người già, dù đang đau yếu, cũng không bao giờ nghĩ trong tâm: già 
là khổ. Và ngay cả mình đang khổ đây mà cũng không thấy là khô nữa. Tại sao vậy? Vì 
thiếu Minh Sát Tuệ. Huống chi những vật trên thế gian liên quan đến đanh sắc, lục căn, 
lục trần, luôn luôn che mờ chúng sanh không cho thấy sự khổ! 

Hai là Vô Minh trong Tập Diệu Đế. Chúng sanh lúc nào cũng muốn được vui mà 
không biết khổ là do ái dục sanh ra. Khi muốn được vui, chúng sanh tạo biết bao hành 
động để tìm sự vui thú, rồi cũng tạo biết bao hành động để bảo vệ, duy trì sự vui thú và 
ham muốn của mình. Bắt cứ cái gì mà chúng sanh tạo với sự ham muốn, với nhân ái dục, 
là toàn đem lại Khổ Não. 

Bây giờ lấy ví dụ là mấy chương trình quảng cáo trên máy truyền hình. Khi đem 
ra quảng cáo, cái gì xem cũng hay, cũng đẹp, cũng tốt; và nếu chúng sanh thấy cái đó là 
hay, là đẹp, là tốt thì cứ chạy theo. Mà càng chạy theo đời sống vật chất thì càng lo lắng 
để kiếm tiền của cung ứng cho những nhu cầu trên. Như vậy, càng chạy theo ái dục 
(nhân) nhiều chừng nảo thì càng chịu khổ đau (quả) nhiều chừng ấy. Đó là Vô Minh 
trong Tập Diệu Đề. 

Bậc thánh nhân thấy thế gian này là Khổ; ngược lại, phàm nhân thấy thế gian này 
là vui. Đó là vì bậc thánh nhân có Tuệ Minh Sát và hiểu sự thật thế gian toàn là Khổ; và 
vì phảm nhân không có Tuệ Minh Sát nên thấy thế gian toàn là vui. Vì thế, phàm nhân cứ 
mãi bị dính mắc trong Tam giới -- đó là Dục giới, Sắc giới, và Vô Sắc giới. Còn bậc 
thánh nhân thấy Khổ nên không dính mắc trong Tam giới. Nếu ta thấy thê gian này vui 
thì chính ta đang có vô minh trong Dục Giới hay ái dục, hay ta đang vô minh trong Tập 
Diệu Đề. 

Vì vô minh nên thấy đời khổ cho là vui, thấy vô thường cho là thường, không có 
Ngã nhưng lại cho là có Ngã. Như vậy, làm sao diệt được Vô Minh? Chỉ có con đường 
đến Niết-Bàn mới diệt được thôi. Diệt đây là diệt cái gì? Như ta đã biết, Vô Minh là căn 


bản tạo ra Danh Sắc (nama rupa). Nói gọn lại, khi Danh Sắc này còn, ta vẫn tiếp tục luân 
hồi, thì sự đau khổ kéo dài. Nhưng nếu không thấy rõ Danh Sắc này là khổ, là thay đổi, 
thì làm sao thấy Niết-Bàn được? Tại sao vậy? Vì Danh Sắc che áng không cho chúng 
sanh thấy Niết-Bàn. Và vì không thấy Niết- Bàn, nên chúng sanh không muôn đến Niết- 
Bàn. Đây là Vô Minh trong Diệt Diệu Đề. Sự sanh diệt hay sự diệt hắn của Danh Sắc rất 
là khó hiểu vì Vô Minh che áng không cho ta thấy rõ điều này. Vì vậy, Khổ Đé, Tập Đé, 
và Diệt Đề là ba sự thật mà chúng sanh không thấy rõ. 

Còn Diệu Đề thứ tư là Đạo Diệu Để hay Bát Chánh Đạo, là con đường tốt nhất 
trên thế gian này; nhưng cũng vì Vô Minh che áng, chúng sanh không nhận thức được đó 
là con đường đúng. Như vậy, bốn sự thật đều bị che áng bởi Vô Minh, khiến cho chúng 
sanh không thấy một sự thật nào. Nếu Vô Minh như vậy gọi là Vô Minh trong Tứ Diệu 
Đề hay là Vô Minh trong Thập Nhị Nhân Duyên. 

Với sự vui thú, con người tạo biết bao hành động tàn ác, như giết súc vật để tế 
thần. Làm như vậy không phải là con đường vui, là con đường diệt khô. Chỉ vì mê lầm, 
chúng sanh cầu sự an vui bằng cách làm như vậy. Nhưng thật ra, con đường an vui là con 
đường đi đến Niết-Bàn. Và ta chỉ thấy được con đường đi đến Niết-Bàn nếu ta có Minh 
Sát Tuệ (Vipassananana). Nếu không có Minh Sát Tuệ thì không bao giờ thấy con đường 
an vui. Nhưng vì bị Vô Minh che áng nên chúng sanh không tìm thấy Minh Sát Tuệ 
được. Mà không có Tuệ Minh Sát thì làm sao thấy rõ Danh Sắc? Nhờ Tuệ Minh Sát, ta 
thấy đúng thật, hay thấy Tứ Diệu Đề. 

Thấy rõ Tứ Diệu Đề gọi là thấy rõ sự thật. Vậy thì làm sao có Tuệ Minh Sát để ta 
thấy rõ Tứ Diệu Đế? Muốn có Tuệ Minh Sát, ta phải thực hành. Chính Đức Bồ-Tát cũng 
thực hành Vipassana đề đắc đạo quả. Hôm qua, Sư có giảng, qua canh thứ ba Đức Bồ-Tát 
quán Thập Nhị Nhân Duyên bắt đầu từ chỗ sanh, già, đau, chết. Ngài quán thấy: “Sở đĩ có 
già, có chết là tại có sanh. Tại sao có sanh? Vì có hữu. Tại sao có hữu? Vì có thủ. Tại 
sao Có th? VÌ có ái. Tại sao có đỉ?2 Vì có thọ? Tại sao có thọ? Vì có xúc. Tại sao có xúc? 
Vì có lục căn. Tại sao có lục căn? Vì có Danh Sắc. Tại sao có Danh Sắc? Vì có thức. Vì 
khi có thức là có hành vi." Đến đây, Ngài quán ngược lại, thấy rằng nếu muốn không già, 
đau, chết thì phải không có sanh, v.v... Nghĩa là nêu pháp này mắt thì pháp kia cũng mất; 
rồi tuần tự những pháp khác cũng mắt hết. Cứ thế, Ngài quán xuôi quán ngược. Sau khi 
quán phần này rồi, Ngài chuyên sang hành Minh Sát Tuệ (hay Tứ Niệm Xứ) và đắc đạo 
quả thánh theo thứ tự Tu-Đảà-Hườn, Tư-Đà-Hàm, A-Na-Hàm và A-La-Hán; nghĩa là đắc 
Lậu Tận Minh, thành Phật trong canh ba. Đó là Ba-La-Mật của một vị Bồ-Tát. 

Sau khi thành Phật, đến ngày thứ tám, Ngài quán Thập Nhị Nhân Duyên một lần 
nữa. Nhưng ở đây, Ngài quán thêm, thấy rõ nguồn gốc của hành là Vô Minh. Và dưới cội 
cây Bồ Đề, Ngài thốt lên: "ayvjjja paccaya sankhara" nghĩa là "Vô Minh sanh ra Hành." 
Theo thứ tự trong Thập Nhị Nhân Duyên, pháp này sanh thì pháp kia cũng sanh; pháp 
này diệt thì pháp kia cũng diệt. Khi diệt một pháp thì mọi pháp khác cũng diệt, nghĩa là 
Vô Minh cũng diệt. Khi diệt được Vô Minh thì có Minh, tức là Niết-Bản vậy. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Trước khi dứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tĩnh tấn tu hành mau đến nơi giải thoát. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


-—-oÚO--- 


Ngày Thứ Tám: Niết-Bàn 


Sư đã giảng về phương pháp tực tập của Thiền Chỉ và Thiền Quán. Hôm nay, Sư 
xin nhắn mạnh về sự an vui của các pháp thiền này, nhất là Thiền Quán. 

Sự an vui của Thiền Chỉ có 5 chi: Tầm, Sát, Hỷ, Lạc, Định. Khi tâm chú trên một 
đề mục, các chỉ thiền bắt đầu sanh lên theo thứ tự. "Tầm" là sự chú tâm nơi đối tượng. 
"Sát" là bắt dính theo đối tượng và quán cho kỹ. Tâm không rung động theo đối tượng 
khác. Tâm được an vui gọi là "Hỷ". Sau đó tâm lên đến Lạc và Định. 

Sơ thiền bao gồm cả 5 chỉ trên. Đến Nhị thiền, tâm của hành giả bén nhạy, tự 
nhiên mất Tầm và bắt đầu từ Sát trở lên Hỷ, Lạc, Định. Tam thiền thì mắt hai chỉ đầu là 
Tầm và Sát, chỉ bao gồm Hỷ, Lạc, Định. Tứ thiền mắt ba chi đầu chỉ bao gồm Lạc và 
Định. Ngũ thiền thì có Xả và Định. Đó là trạng thái an vui của tâm định trong một đối 
tượng cô định. Khi có đối tượng, hành giả chú tâm khắn khít trên đối tượng. Tâm sẽ được 
an vui, tránh khỏi 5 pháp chướng ngại là Tham Ái, Oán Thù, Phóng Dật, Hôn Trầm và 
Hoài Nghỉ. Đó là sự an vui của Thiền Chỉ hay Thiền Định. 

Hôm nay, quý vị đi sâu trong Thiền Quán, cũng được gọi là Thiền Minh Sát hay 
Thiền Tuệ, sự an vui của Thiền Tuệ là Niết-Bàn. Tuy rằng Niết-Bàn khó hiểu đối với 
hành giả nào chưa kinh nghiệm, nhưng qua những câu Phật ngôn trong kinh tạng Pàii và 
qua sự thực hành, hành giả có thể đoán được ý nghĩa của Niết-Bàn. 

Cái gì mà có (hân, có tâm, có ngũ căn, có ngũ trần làm đối tượng thì vấn đề đó dễ 
hiểu. Trái lại, nói về Niết-Bàn là một vấn đề khó hiểu, vì Niết-Bàn không có /hân tâm, 
không có øñgữ uấn làm đối tượng. Như vậy, nói về một vấn đề không hân, không ứâm mà 
được sự an vui là một vấn đề khó hiểu vô cùng. 

Trừ những người Phật Tử có duyên lành, có nhiều Ba-La-Mật mới có đức tin 
mạnh mà đi tìm và thực hành để giác ngộ được Niết-Bàn. Còn lại, chúng sanh thường 
chạy theo những thú vui của thế tục. Đó là thú vui qua lực căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý), mà đối thượng là //e /rần (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp hay đối tượng của ý). Thú 
vul ở đời thấy rõ như vậy. Tại sao hành giả lại chạy theo một sự an vui khác không có đối 
tượng, một sự an vui mà nhiều người không chấp nhận là có như vậy? Điều này khó giải 
thích được, mà tại sao ta lại ngồi tìm? 

Nếu hành giả không hấp tấp chạy theo bàn luận ở đời mà suy nghĩ cho kỹ, thì 
hành giả phải nhìn nhận là sự vui thú ở đời không phải là cái vui vĩnh viên. Nhìn nhận có 
sự vui thật, nhưng sau cái vui ấy có một sự khô. Tại sao vậy? Tại sao mà Sự Vui Ở thế 
gian này không vĩnh viễn? Sự vui do đối tượng của lục căn là /„e rẩn có sẵn như vậy mà 
nó không vĩnh viễn, vì có sự thay đổi trong cái vui. Khi mắt thấy cảnh vật hoặc tai nghe 
tiếng động, mắt cũng như tai bắt được đối tượng mà đối tượng lại không tồn tại lâu dài. 
Vì đối tượng không tồn tại lâu dài nên biến thành sự khổ. Đành rằng lúc ban đầu nó vui 
thật, nhưng cuối cùng nó cũng mất đi. Cái mất đó làm cho tâm đau khổ. Vì vậy, nếu 
chúng sanh thèm khát, càng chạy theo thú vui ở đời bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. 

Cụ thể trên thế gian này, biết bao người chỉ nghĩ đến và chạy theo lạc thú của ngũ 
trần. Biết bao người phạm luật pháp đề phải bị tù tội, chẳng những chỉ trong kiếp hiện tại 
thôi mà còn hậu quả lâu đài trong những kiếp tương lai. Ta mới thấy rằng sự an vui trong 
ngũ dục có cái quả không mát mẻ; mà lại nóng nảy, đưa tới đau khô. 

Không phải chỉ có ngày nay, mà từ xa xưa đã có câu hỏi về Niết-Bàn. Vào thời 
Đức Phật còn tại thế, có câu chuyện bàn luận về Niết-Bàn như sau: 


Tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở Vương Xá Thành, Ngài Xá-Lợi-Phất hội họp các thầy Tỳ-khưu 
lại và hỏi: 

- Vậy sự an vui ở Niết-Bàn như thế nào? Nghĩa của Niết-Bàn như thế nào? 

Ngài Uday! trả lời: 

- Niết-Bàn thì không còn cảm thọ. 

Ngài Uday! lại hỏi: 

- Nếu không còn cảm thọ, làm sao có sự an vui? 

Ngài Xá-Lợi-Phất trả lời: 

- Như vậy đó, Niết Bản thì không còn cảm thọ, không còn vui thú ở ngoại cảnh. Nơi đó 
dập tắt hết mọi khô đau, không còn già, không còn chết. 

Trong thời xưa, có nhiều tín ngưỡng quan niệm về Niết-Bàn khác nhau. Có người 
nói Niết-Bàn là tinh hoa của fhân và tâm. Có người lại bảo Niết-Bàn là một cái nghiệp 
báo do con người đảo tạo. Khi rhân tâm này chết rồi thì nghiệp báo đó trở thành một sự 
an vui. Nhưng theo Phật Giáo, Niết-Bàn là sự dập tắt hết Danh và Sắc. Có nghĩa là cho 
dù có giác quan tiếp xúc với trần cảnh, tâm vẫn không bị chi phối. Tâm không bị chỉ phối 
gọi là tâm Niết-Bàn. 

Chúng sanh trên thế gian này không chấp nhận có sự an vui của Niết-Bàn, vì 
Niết-Bàn ở ngoài sự kinh nghiệm của /hân tâm, của giác quan này. Mở mắt ra nhìn, thấy 
cảnh đẹp thì vui với cái đẹp; tiếng hay tới tay thì với tiếng hay; v.v... Mà lại bảo rằng 
Niết- Bàn không có /hân râm, không có ngũ uân, không CÓ giác quan; như vậy, Sự an vui 
ấy từ đâu mà có? Khi phủ nhận, không cho rằng cái vui theo mắt, tai, mũi, miệng, /hân, ý 
là sự an vui thật sự, như vậy còn cái vui nào hơn nữa? Vì vậy Niết-Bàn khó hiểu vô cùng! 
Ngoại trừ những hành giả nào có duyên lành, có một đức tin mạnh và đã từng trải luân 
hồi ở sông mê bề khổ, đã từng kinh nghiệm sự vui thú ở đời và nhận thức rằng nó không 
đưa tới sự an vui vĩnh viễn, thì mới đi tìm cái gì khác hơn. Nghe nói Niết-Bàn là an vui 
vĩnh viễn nên mới thử đi tìm và ngày hôm nay mới ngồi tại đây trong khoá thiền này. 

Niết-Bàn có được là phải đầy đủ Ba-La-Mật. Như Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni 
hay các Chư Phật khác trong qua khứ đã đầy đủ Ba-La-Mật mới giác ngộ, đắc được pháp 
cao thượng là Niết-Bàn. Mười pháp Ba-La-Mật gồm có: 

1. Bố Thí Ba-La-Mật, 

2. Trì Giới Ba-La-Mật, 

3. Xuất Gia Ba-La-Mật, 

4. Trí Tuệ Ba-La-Mật, 

5. Tinh Tấn Ba-La-Mật, 

6. Nhẫn Nại Ba-La-Mật, 

7. Chơn Thật Ba-La-Mật, 

8. Nguyện Vọng Ba-La-Mật, 
9. Tâm Từ Ba-La-Mật, và 
10. Tâm Xả Ba-La-Mật. 

Mười Ba-La-Mật này khi tròn đủ sẽ đưa chúng sanh đến nơi an vui vĩnh viễn. Sự 
an vui đó ở ngoài sáu giác quan này. Đó là sự an vui của Niết-Bàn. 

Sư không biết nói chỉ hơn, vì Niết-Bàn thuộc về kinh nghiệm thực chứng. Bây giờ 
thì Sư chỉ thí dụ thôi cho quý vị có đức tin mạnh để tiến bước và không bỏ Ba-La-Mật 
của quý vị. Ở đây, Sư không dám đề cập đến kiếp trước, nhưng trong kiếp này quý vị đã 
và đang đào tạo 10 pháp Ba-La-Mật kể từ Bồ Thí, Trì Giới, Xuất Gia, Trí Tuệ, v.v... 
trong những khóa thiền như thế này. 


Hành thiền gặp khó khăn, quý vị rán nhẫn nại chịu đựng sự khó khăn. Đó là Nhẫn 
Nại Ba-La-Mật. Ngôi tỉnh tấn kéo tâm lại, không cho buông lung là Tỉnh Tấn Ba-La-Mật. 
Người đời không nghĩ như quý vị. Đụng một chút đau khổ là người ta phản ứng ngay, tìm 
một cái gì để che lấp. sự đau khổ đó. Ngược lại, hành giả ngồi như thế này, nguyện chịu 
đựng sự khổ đau và lấy đó làm đối tượng để tìm sự an vui. Tại sao lấy sự đau khô ấy nhìn 
để đổi lấy sự vui? Ai ai cũng đã từng kinh nghiệm rằng thú vui ở đời chỉ mở đường cho 
đau khổ và hội ngộ sẽ nảy mầm chia ly. Chỉ có Niết-Bàn mới dập tắt được sự khổ và sự 
hội ngộ ấy mới được an vui mãi mãi. 

Không gì hơn là bây giờ quý vị từ chối những lạc thú ở đời và đến đây để thực 
hành những Ba-La-Mật pháp như vậy. Ba-La-Mật nhiều chừng nào, quý vị lại càng có 
đức tin mạnh chừng ấy, có một nguyện vọng, một sự chân thật và tâm Từ mạnh chừng 
ây. Không phải luyện tâm Từ mới có tâm Từ. Tâm Từ của chúng sanh đã có từ hồi nào 
đến giờ, chỉ cần hành giả cô găng thì sẽ phát triển nó. Thương /hân íâm này, không muốn 
cho/hân tâm này đau khổ nữa nên quý vị mới nhẫn nại lại ngôi đây, cầu 
cho /hân tâmđược an vui mãi mãi. Vì thương mình nên quý vị mới hành thiền thanh lọc 
tâm. Quý vị đám hy sinh bỏ những thú vui ở đời mà người khác luôn chạy theo, vì biết đó 
chỉ là vui tạm và chỉ có Niết-Bàn mới là vĩnh viễn. 

Bây giờ hỏi lại, tại sao chúng ta không kinh nghiệm được Niết-Bàn mà vẫn có 
găng đi tìm? Chúng ta chỉ nghe Chư Phật và các vị đã từng đi theo dấu chân của Đức 
Phật thuyết lại, nói rằng sự an Vui của Niết-Bàn không có giác quan mà cũng không có 
đối tượng của giác quan. Nói về ngũ uân này, có mắt, chúng ta mở từ sáng đến tối thì mắt 
mỏi. Tai nghe từ sáng đến tôi cũng mỏi. Mũi ngửi, lưỡi nêm, thân đụng chạm cả ngày nên 
cũng mỏi mệt. Nói tóm lại, ngũ uân chạm xúc cả ngày nên mệt mỏi lắm rồi. Làm sao cho 
mắt đừng thấy, tai đừng nghe, mũi đừng ngửi, lưỡi đừng nếm, thân đừng đụng chạm thì 
được an vui. Mà cũng làm sao quên được cái thấy, cái nghe, cái ăn, v.v... thì nó sẽ được 
an VUI. 

Đề tìm kiếm an vui, không gì hơn là chúng sanh đi ngủ một giấc ngon lành. Cũng 
như có một người sau một đêm ngủ dài, không mộng mị xấu xa, thức dậy khoe: "Đêm 
hôm qua tôi ngủ ngon lành." 

Hỏi: - Trong lúc ngủ ngon lành như vậy, mắt có thấy không? 

- Dạ không. 

- Tai có nghe không? 

- Dạ không. 

- Thân có đụng chạm, giường cao chiếu rộng có cảm giác không? 
- Dạ không. 

Như vậy nếu giác quan không có cảm giác, tại sao người đó có thể nói là ngủ một 
đêm ngon lành? Câu hỏi này, không ai trả lời được; chỉ biết là an vui trong cái quên, quên 
cái mỏi mệt của giác quan mà xác nhận là một đêm ngủ ngon lành. Nếu Sư không lầm thì 
có lẽ sự an vui đó là một an vui của cái gì không thay đồi. 

Hậu quả cuối cùng của ngũ trần lục dục, mà chúng sanh đeo đuôi, là đau khổ. Và 
nếu chúng sanh thức tỉnh, tâm không còn bị chỉ phối bởi ngũ trần, thì cảm thấy được sự 
an vui. Sự an vui này gọi là an vui Niết-Bàn mà Đức Thế Tôn đã tìm thấy dưới cội cây 
Bồ Đề. Giác quan Ngài vẫn dùng mà ứâm Ngài không bị động. Vì vậy âm Ngài lúc nào 
cũng có sự an vui. Chúng sanh thì không như vậy. Chạm vào ngũ trần thì bị động, không 
thương thì ghét, không ghét thì thương. Ghét cũng là một cái ghét rung động. Thương 
cũng là một cái thương rung động. Có chỗ nào là an vui đâu? Trái lại, một tâm không 


rung động mới là một tâm an vui. Có nghĩa làu tâm không bị chỉ phối bởi sự thay đổi, SỰ 
Vô Thường của trần cảnh. Trong khi đó, chúng sanh đau khổ vì sự thay đối của ngũ trần, 
của giác quan, và của đối tượng. Đó là ví dụ sơ qua về Niết-Bàn mà hành giả đang đi tìm. 
Nếu hỏi lại Niết-Bàn ra làm sao, thưởng thức như thế nảo, thì khó trả lời được. Như một 
người ngủ thức dậy nói là ngủ được một giấc ngon lành, thì có lẽ người kinh nghiệm 
Niết-Bàn cũng vậy. Mà có lẽ Niết-Bàn còn an vui hơn nhiều. Trong A-Tỳ-Đàm (Vi Diệu 
Pháp) có giải thích rõ về Tâm Vương, Tâm Sở, Sắc Pháp và Niết-Bàn. Khi nói về Tâm 
Vương hay Tâm Sở là nói về trạng thái tâm làm việc /hiện hoặc ác, chủ động hoặc thụ 
động, là một tâm luôn luôn tạo nghiệp không ngừng nghỉ. Khi nói về Sắc Pháp là nói 
về đất, nước, gió, lứa mà trạng thái của nó cũng không ngừng thay đổi. Nhưng khi nói về 
Niết- Bàn, thì lại nói là ở ngoài Sắc Pháp, ngoài Tâm Vương và Tâm Sở. Như vậy, khi nói 
về Niết-Bàn có thê nói là khi nào dập tắt được Danh và Sắc này. Nếu ở ngoài Danh Sắc, 
thì khi Danh Sắc này diệt rồi, tự nhiên đó là Niết-Bàn vĩnh viễn vậy. Nếu còn hân 
tâm này mà tâm hành giả không còn bị phiền não, không còn bị chỉ phối theo giác quan, 
đó gọi là "Miế¡-Bàn tâm" hay "hữu dự Niết-Bàn". Đây là cái nghĩa của Niết-Bàn. Nếu quý 
vị nào đã kinh nghiệm qua thì sẽ hiểu được. 

Sư xin đọc một đoạn trong quyên Thắng Pháp Tập Yếu Luận (hay A-Tỳ-Đàm Tập 
Yếu, Abhidhammattha Sanghaha) để quý vị nhận thức thêm về Niết-Bàn: 

"Niế-Bàn - là Lokufrara Sankhàtam, được gọi là Siêu Thế, 
là Catunagganànena do bốn Đạo cần được chứng đắc. Sacchikàtabbam: trở thành đôi 
tượng cho Đạo và Quả. Vànasankhafaya tanhàya: Ái được gọi là vàna (rừng 
rậm). Nikkhamtaffà: Thoát ly. Sabhàvafo: VỀ tự tánh. Ekavidhampi Chỉ một 
loại. Saupàdisesa vibbànadhàtu: Hữu-dư-y Niết-Bàn giới. Anupadisese vibbànadhàtu: 
Vô-dư-y Niết-Bàn giới. Karanapariayyena: Theo phương thức tự kinh nghiệm trước và 
sau khi chết. $annafam nghĩa là Không. Animiam là Vô Tướng. Niết-Bàn không có 
Tướng. Appanihifam làVô Nguyện. Akarabhedena Theo hành tướng." 

Việt văn: "Niết-Bàn được gọi là Siêu Thế và phải được chứng ngộ bởi trí của bốn 
Đạo, thành một đối tượng cho bốn đzo và quả. Và được gọi là Niết-Bàn, vì là một sự 
thoát ly khỏi tham ái xem như là rừng rậm (vanà). 

Niết-Bàn theo tự tánh chỉ có một loại; theo phương thức tự kinh nghiệm trước và 
sau khi chết có hai: Hữu dư y Niết-Bàn giới và Vô dư y Niết-Bàn giới. Còn theo hành 
tướng có ba: Không, Vô Tướng và Vô Nguyện." 

Giải thích: "Niết-Bàn, Mirvana hay Nibbana, gồm có Ni và bana. Ni có nghĩa là 
không, bana có nghĩa là đệt hay ái. Chính ái này tác dụng như một sợi dây nối liền đời 
sông của một cá nhân, khi cá nhân này trôi lăn trong biên sanh tử luân hồi. Ni có nghĩa là 
không. Bana có nghĩa là thôi tắt. Mibbana có nghĩa là thối tắt lửa tham ái, sân hận, và sỉ 
mê. Niết-Bàn là nguyên lý cuối cùng, (Vøfhudhama) thuộc về Siêu Thế, ra ngoài thế giới 
của Danh và Sắc, hay Năm Uẫn. Niết-Bàn được chứng ngộ nhờ trực giác (Paccakkha), 
hiện kiến hay là Thông-đạt-trí (Parivedhanàna), và Tỷ Lượng (Anumàna), hay Tùy-Giác- 
Trí (Anubothanàna). Đề diễn đạt hai ý trên, Niết-Bàn cần phải được chứng ngộ bởi trí tuệ 
thuộc bốn thánh đạo và trở thành một đối tượng cho các Đạo và Quả. 

Về tự-tánh (Sabbhàvwarto), Niết-Bàn là an tịnh (sam), và như vậy chỉ có 
một (kevala). Niết-Bản này được xem là hai, tùy theo sự chứng nghiệm trước và sau khi 
chết. Trong chính văn có dùng danh từ Karanapariyàyena được các tập sớ Pàli ở Tích 
Lan giải thích là nguyên nhân được gọi vậy vì có hữu dư y hay không có hữu dư 
y. Saupadisesa: sa là với, upàdi là 5 uân (thân và tâm), Sesa là còn dư sót lại. Upàái từ 


nguyên chữ „pa+a+da lây nghĩa là 5 uân do tham ái và tà kiến chấp chặt. Upàd¡ cũng có 
nghĩa là Kilesa(phiền não). Theo chánh bản và các tập sớ, Niết-Bàndo các 
vị Sofàpamna, Sakadàgami, và Anàgami chứng ngộ thuộc Saupadisesanibbànadhàtu. Vì 
còn thân vả còn phiền não. Niết-Bàn của các vị A-La-Hán cũng vẫn 
là Saupadisesanibbànadhàtu vì các vị này vẫn còn thân. Chỉ có Niết-Bàn của vị A-La- 
Hán sau khi chết mới gọi là anupadisesanibbànadhàtu. Vì cả phiền não và ngũ uẫn đều 
đã được vất bỏ, dứt sạch. S$unnara là Không, có nghĩa là không có Tham Sân Sỉ hay mọi 
pháp hữu vị. Anmirfa, Vô Tướng, có nghĩa là không có tướng Tham Sân S1 hay tướng 
các pháp hữu vi. Appanihira, Vô Nguyện, có nghĩa là không còn đèo bồng, luyến ái gì 
nữa." 

Đây là Niết-Bàn. Có bấy nhiêu đó thôi. Nói rất là tóm tắt mà Đức Phật phải tu 4 
A-Tăng-Kỳ 100 ngàn kiếp mới kinh nghiệm được. Như vậy, ta thấy Niết-Bàn năm ngoài 
sự suy nghĩ, ngoài cái thấy, nghe, ngửi, vị, xúc giác của thân. 

Như thế nào gọi là kinh nghiệm hay thấy Niết-Bàn? Và làm sao tin tưởng đó là 
Niết-Bàn? Hành giả phải hành thiền, lẫy đối tượng để quán. Và khi quán, tất cả đối tượng 
đem lại đều thấy Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã. Vô Thường là luôn luôn thay đổi. Và 
cái gì thay đối là Khổ. Cứ như vậy, Thay Đổi - Khổ, Thay Đôi - Khỏ, Thay Đổi - Khổ. 
Và nếu cứ thấy vậy, hành giả sẽ không còn chấp vào sự thường tồn ở chỗ nào nữa. 

Trong khi hành thiên, quý vị nhận thức được cảm xúc trong /hân; và khi theo dõi 
tỉ mỉ, hành giả sẽ nhận thức được sự thay đổi của cảm xúc. Chính sự thay đổi đó làm cho 
quý vị đau khổ. Cuối cùng, trong một giây phút nào đó, quý vị không còn chấp là của 
mình nữa. Không chấp là không chấp vào sy nghĩ, vào thân, cũng như vào /ho hoặc 
vào pháp. Tất cả những đối tượng nào thuộc ngũ uấn cũng đều thấy đến rồi đi, ngoài ý 
muôn của quý vị. Sự thay đổi hay sanh diệt là Vô Thường. Không còn chấp cái này là của 
ta, là thuộc quyền sở hữu của ta, hay dưới sự kiểm soát của ta, chính là Vô Ngã. 

Mong rằng Ba-La-Mật mà quý vị đang đào tạo đây sẽ đưa quý vị đến kinh nghiệm 
Niết-Bàn trong một giây phút nào đó. Hãy tĩnh lặng mà kinh nghiệm, không có suy nghĩ 
ngoài đối tượng. Đó gọi là Niếr-Bàn tâm. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm đứt. Trước khi đứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tĩnh tấn tu hành mau đến nơi giải thoát. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


---OÚO--- 
Ngày Thứ Chín: Sống theo Đức Phật 


Hôm nay là ngày thứ chín. Chỉ còn ngày mai nữa là quý vị hành trì tròn đủ 10 
ngày của khóa thiền này. Thông thường lớp học nào cũng vậy, tới ngày cuối chúng ta nên 
ôn lại những bài đã học. Cho nên, hôm nay, Sư xin ôn lại những gì quý vị cân kinh 
nghiệm và hiểu biết trong 9 ngày qua. 

Chúng ta đã và đang học những gì? Chúng ta học phương pháp sống theo Đức 
Phật. Chúng ta đã từng biết đau, biết buôn, và chúng ta để trôi theo cái đau cái buồn. Bây 
giờ, ta không buông trôi theo nó mà nhìn thắng vào nó, để biết rõ những cảm xúc này. 
Khi biết rõ, ta mới có thê đối phó với chúng được. Khi xưa, lúc đi, lúc cười, ta trôi theo 
cái đi, buông theo tiếng cười. Ngày nay, ta đi và ta cười theo phương pháp của Đức Phật. 


Đi, ta biết ta đi. Cười, ta biết ta cười. Nếu biết đi, biết cười theo phương pháp của Đức 
Phật, ta sẽ sống an vui mãi mãi. 

Đức Phật dạy: Sabbesafa aharafthifika, nghĩa là tất cả chúng sanh trên thế gian 
này sống nhờ vật thực. Hôm nay ta cũng học làm sao ăn theo cách của Đức Phật. Từ 
trước đến nay, ta ăn theo thói quen, theo thói vui, ăn mà nhiều khi không biết mình ăn. 
Hôm nay, ta ăn theo cách của Đức Phật. Ta ăn trong tỉnh thức. Khi ăn, ta biết ta ăn. Khi 
không ăn, ta biết ta không ăn. Ta ăn theo cách ăn của Đức Phật. Ăn cách này sẽ tạo chất 
bổ tinh thần cho tất cả chúng sanh có duyên lành muốn giải thoát những khô não đã đầu 
độc thân tâm ta. 

Vấn đề chúng ta đang tìm hiểu ở đây chính là vấn đề ở gần ta nhất. Đó là con 
người của ta. Đức Phật dạy: con người là Danh Sắc cũng gọi là rhân tâm, hay con người 
là Ngũ uấn. Như vậy, trong hân tâm này, có cái gì cho ta biết cái này là Danh, cái kia là 
Sắc? Đó là trí nhớ (hay Chánh Niệm). Chính trí nhớ này làm cho ta cao thượng hơn, và 
dẫn ta đi đến nơi an vui vĩnh viễn. Vì vậy, ta dùng trí nhớ đó mà thực tập trong mấy ngày 
nay. 

Đức Thế Tôn dạy rằng Bát Chánh Đạo có tám chỉ, mà quan trọng nhất là Chánh 
Niệm. Chính như bản thân Ngài cũng như tất cả chúng sanh, khi đem Chánh Niệm ra áp 
dụng thì tất cả những chi pháp khác cũng sẽ phát sanh. Vì vậy, hôm nay ta đem chánh 
niệm hay trí nhớ ra áp dụng. 

Trí nhớ là gì? Trí nhớ là sự phân biệt của £âm ở trong /hân này. Chúng sanh nào 
cũng có một phần trí nhớ; mà khi trí nhớ này được đem ra áp dụng thì nó sanh lên đều 
đều và đưa tuệ giải thoát lại cho chúng ta. 

Tập như thế nào để ta có frí nhớ và trí tuệ? Không phải tập ở đâu bên ngoài, mà 
chính là ở trong hân ta. Sư xin kê lại một câu chuyện để quý vị thấy sự thực hành rất là 
quan trọng: Câu chuyện ở Âu Mỹ về một vị thuyền trưởng và một ông Ø1áo Sư. 

Một hôm nọ. ông giáo sư đi nghỉ hè theo đường biển. Trong chuyến du lịch, vị giáo sư 
muốn tìm hiểu thêm, cho nên mỗi ngày ông đến hỏi vị thuyền trưởng. Lần đầu, ông hỏi: 

- Ông là thuyền trưởng, vậy ông có biết Hải Dương Học không? 

Vị thuyền trưởng trả lời: 

- Thưa ông, không. Tôi không học về môn đó. Tôi chỉ chuyên lái thuyền thôi. 

VỊ giáo sư bảo: 

- Vậy là ông đã mất một phần tư của đời sống. Hải Dương Học là môn học quan trọng về 
biển. 

Ngày thứ nhì, ông giáo sư hỏi nữa: 

- Thưa thuyền trưởng, ông có biết Khí Tượng Học không? 

Ông thuyền trưởng trả lời: 

- Thưa giáo sư, tôi không biết. Đừng nói đến biết, ngay cả danh từ ấy tôi cũng ít nghe tới. 
Ông giáo sư nói: 

- Vậy là ông mắt hết hai phần tư của đời sống. 

Đến ngày thứ ba, ông giáo sư lại hỏi: 

- Thưa thuyền trưởng, ông có biết Thiên Văn Học không? 

Vị thuyền trưởng trả lời: 

- Thưa ông, tôi không biết về môn học đó. Sự thật, nghề của tôi là lái thuyền. Và tôi lái đã 
10 năm rồi. 

VỊ giáo sư nghĩ vị thuyền thưởng này không biết chi hết, nên bảo: 

- Vậy là ông mất hết ba phần tư của cuộc sông. 


Đến ngày thứ tư, có một trận bão to thổi đến. Thuyền trưởng báo động để mọi người 
chuẩn bị khi bão tới. Trong lúc Ấy, vị thuyền trưởng chạy tới chạy lui, nhắc nhở mọi 
người. Khi đến ông giáo sư, thuyền trưởng hỏi: 

- Thưa giáo sư, ông có biết bơi lội không? 

VỊ giáo sư trả lời: 

- Thưa ông, tôi không biết bơi. 

Vị thuyền trưởng bảo: 

- Vậy là giáo sư mất hết bốn phần của đời sống rồi! 

Quý vị thấy đó, mặc dù sự học hỏi có lợi cho đời sống thật, nhưng chỉ có lợi phần 
nào thôi. Nếu đi biển mà không biết bơi lội thì thật là có hại cho sinh mạng chúng ta. 

Hôm nay, quý vị đến đây học phương pháp bơi lội trong biển sanh tử luân hồi. 
Chúng sanh vì mù quáng tối mê nên luôn luôn nằm trong luân hồi, bị sanh lão bệnh tử 
mãi mãi. Chỉ có Đắng Giác Ngộ là Đức Phật mới tìm thấy phương pháp để ra khỏi sự đau 
khổ này. Đó là phương pháp chúng ta đang thực tập mây ngày nay. Phương 
pháp niệm cho biết cái nào là Danh, cái nào là Sắc. 

Đây là phương pháp bơi lội mà đại dương chính là £hân tâm của ta. Tuy rằng đại 
dương này nhỏ mà ta lại không biết bờ bến, không biết chiều sâu, nghĩ không cùng, đi 
không cạn, tìm hiểu không hết. Mặc dù vẫn còn trong sanh tử luân hồi, nếu ta biết được 
phương pháp Đức Phật dạy là chúng ta vững tâm hơn. Tuy vẫn còn trầm luân, nhưng nhờ 
biết bơi lội, ta yên lòng đi trên chiếc thuyền Danh Sắc. Nếu ta không biết phương pháp 
Đức Phật dạy là ta mãi mãi chìm đắm trong đau khổ. 

Tóm lại, con người chỉ có hai phần thôi, phần vật chất gọi là Sắc (hay £hân) và 
phần tinh thần gọi là Danh (hay zâm). Nếu chỉ có bấy nhiêu thôi, ta phải thực tập đề kinh 
nghiệm sâu xa trong fhân tâm chúng ta. Nếu đem rhân tâm ra phân tách thì ta sẽ thấy có 
một phần tử cao quý hơn mà Đức Phật đã tìm ra và dạy lại cho chúng ta. Đó là yếu tổ giải 
thoát, gọi là trí nhớ (hay Chánh Niệm). Chính trí nhớ này, ta đem ra áp dụng. 

Trí nhớ hay Chánh Niệm, tiếng Pali gọi là Sa. Sari nghĩa là phải để trước mặt, 
phải đem đề mục ra áp dụng. Đề mục đầu tiên phải là đề mục về Sắc. Tại sao vậy? Vì rrí 
nhớ là phần của tâm. Và tâm không có hình ảnh nên tâm không thể nào nhìn thấy tâm 
được. 

Đức Phật, với trí tuệ siêu phàm, hiểu rõ vấn đề. Ngài cho mình biết, phần từ đầu 
đến chân là vật chất hay cũng gọi là thể Sắc. Ngài dạy ta lấy râm soi lại thể Sắc này và 
lấy trí nhớ ra để niệm. Ngài dạy mình để trí nhớ vào một địa điểm nào øZó, dễ trụ tâm; 
nên các thiền sư nhiều kinh nghiệm dùng hơi thở nơi mũi hoặc nơi bụng. Hai đề mục này 
liên quan với nhau. Khi hơi thở vào thì Dựng phông. thở ra thì 5„ng xep. Vì lý do này nên 
dùng chỗ nào cũng được; nhưng ở bụng thì dễ chú tâm hơn. 

Bây giờ, vì ta muôn sát cánh trong rhân hơn nên ta để trí nhớ nơi bụng. Chính ở 
trong thân thì đễ theo dõi hơn là một /hể sắc từ ngoài chen vào thân. Ví dụ, hơi thở vô ở 
mũi khó cho mình cảm giác nó một cách rõ ràng từ đầu đến cuối vì nó vi tế hơn sự 
chuyển động ở bụng. Một hơi thở vô mà mình tìm bắt, kinh nghiệm cho được một cách rõ 
ràng ở mũi rất là khó cho người mới thực tập. Thay vào đó, chúng ta để âm niệm nơi 
bụng. Bụng phông, nó cử động rõ ràng. Bụng xẹp, nó cử động rõ ràng. Vì sự cử động của 
bụng thô sơ hơn nên dễ theo dõi. Ngoài ra nó còn có ân xúc mạnh hơn nên dễ bắt và dễ 
theo đõi hơn. Vì vậy khi hành giả mới chú tâm nơi bụng là tự nhiên thấy bụng phông xẹp 
liền. Mà khi thấy bụng phông xẹp, đó chính là ta học về hân (sắc) vậy. 


Phòng Xeẹp là gì? Là sự cử động hay chuyên động của hân. Tại sao chúng ta niệm 
theo phông xẹp, mà không niệm nơi chân hay bàn tay hay nơi nào khác? Thật ra, niệm ở 
những nơi này cũng được; nhưng nếu để tâm một chỗ không có sự cử động làm cho nó 
thức tỉnh, thì tâm định ở đó dễ đưa đến buồn ngủ. Để tâm trong đề mục chuyển động là 
bắt tâm luôn luôn thức tỉnh. Vì vậy, đề mục nơi bựng phống xẹp là đề mục của Thiền 
Minh Sát, một đề mục Thiền Quán; nghĩa là làm cho mình luôn thức tỉnh và sự thay đôi 
của đề mục (hét phông rồi xẹp) làm cho mình có một trí nhớ phân biệt. 

Sau khi niệm một thời gian, ta sẽ biết bụng cử động đều hoặc không đều, mạnh 
hoặc yếu, dài hoặc ngắn. Do vậy mà ta luôn kinh nghiệm được sự cử động của /hân. Rồi 
chúng ta dạy âm phân tách. Phần nảo trong thân cử động hay nhìn được, rờ được, cảm 
giác được gọi là sắc (hân). Phần thể sắc này không biết chi hết. Dùng øí nhớ kinh 
nghiệm, cảm giác nó, biết sự cử động của nó. Sự phân biệt này gọi là danh (tâm). 

Chánh Niệm là // nhớ ghi nhận những gì xảy ra trong hiện tại; còn /đm (hức là 
phần suy nghĩ. Nhưng bây giờ quý vị thấy tâm không suy nghĩ. Vậy tâm ở đâu? Khi trí 
nhớ chạy sát theo phông Xẹp, fâm ở yên trong đề mục. Nhờ có Chánh Niệm ghi nhận tỉ 
mỉ nên tâm thức nhận biết đề mục rõ ràng. Biết sự cử động và xúc giác của bụng trong 
hiện tại. Như vậy, Chánh Niệm luôn luôn theo từ đầu đến cuối của phông của xẹp. Khi 
có frí nhớ như vậy gọi là biết mình. 

Biết mình là phân mê tuệ, Nhờ vậy mới phân tách 
được phông tồi xẹp, xẹp rồi phông: biết được sự cử động của phông xẹp. Đây gọi là trí 
tuệ phân tách. Nghĩa là trí nhớ theo dõi đối tượng; và song song với trí nhớ, âm phân 
tách được đây là phông, khác với xẹp. Tuy có một chút suy nghĩ, nhận xét. Nhưng suy 
nghĩ này là suy nghĩ, phân tách và kinh nghiệm trong đề mục hiện tại và thực tế, không 
phải do tưởng tượng hay suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Đây, tâm luôn luôn ở trong 
hiện tại, có đê mục chắc chắn của nó đề tâm kinh nghiệm, cảm giác được. Vì vậy ta mới 
phân tách được cái nào là Danh, cái nào là Sắc. 

Khi phân tách được, ta thấy phần /hân (sắc) cử động và chỉ cử động thôi, không 
biết chỉ cả. Rồi có cái biết sự cử động của thân. Biết đó thuộc về âm (danh). Khi thấy 
vậy, ta biết con người chỉ là Danh Sắc, /hân tâm, hay là thể chất và tỉnh thần. Đấy là bài 
học đầu tiên của hành giả. 

Bây giờ ta đã tìm thấy trong con người có /hân có tâm. Khi niệm như vậy, ta phân 
tách được trong thân có trạng thái như thế nào, và trong tâm có trạng thái như thế nào. 
Theo Vi Diệu Pháp, trong thân có Tứ Đại: đất, nước, gió, lửa. Nhờ có trí nhớ ở trong 
thân, ta mới cảm giác được trạng thái của Tứ Đại; và nhận thức được mỗi thể chất có một 
trạng thái riêng. Đó là cứng mềm, dính mắc, chuyền động, và nóng lạnh. 

Nếu tiếp tục Niệm như vậy, chúng ta càng có ízí /ué, càng có thể đi sâu vào vẫn 
đề và phân tách rõ từng chỉ tiết một. Phần cử động trong hân là gió, thuộc về thể sắc. Nó 
luôn luôn thay đổi và không biết chi hết. Chỉ có Tâm là phần cao thượng hơn, mới biết 
được. Khi có nhiều trí nhớ, ta sẽ kinh nghiệm hơn nữa, sẽ thấy £hân âm này sanh diệt 
chung nhau. Kế đó, ta kinh nghiệm thêm một phần tử tế nhị hơn nữa, gọi là (họ. 

Nếu ta đếm đủ ngũ uẩn theo thứ tự: sắc, thọ, tưởng, hành, thức; thì tiếp theo sắc 
là thọ. Vì /ho là cảm giác trong thân nên cũng gọi là thân thọ. Thân thọ có thọ dễ chịu 
(họ lạc), thọ khó chịu (/ho khô), và thọ không lạc không khổ (họ vô ký). Có Chánh Niệm 
theo dõi, tâm phân tách được thọ này là dễ chịu hoặc không dễ chịu. Dù dễ chịu hoặc 
không dễ chịu, ta vẫn zệm. Thọ là thọ. Ví dụ, khi nóng, ta niệm là nóng. Nóng lạnh là 
lửa; cứng mềm là đất đó thôi. Hay là khi đau, ta cũng niệm là đau. 


Khi niệm như vậy là ta cũng tập đi trong thân này với một /đm xả, không vui 
không buồn. 7hân này chuyển động, ta đi song song với nó mà không chìm đắm. Cảm 
thọ này nổi lên, ta cũng đi song song với nó. Đây là ta biết được Danh Sắc, bài học đầu 
tiên mà Đức Phật đã dạy. 

Chúng sanh thường chấp con người có cái Ta. Nếu chấp vậy gọi là tà kiến. Nếu có 
tà kiến, ta sẽ chìm đắm dưới đáy biển. Riêng hành giả hôm nay làm một vị thuyền trưởng, 
học theo phương pháp của thuyền trưởng. Tuy rằng có học thức ít, nhưng ta chú trọng về 
phần kinh nghiệm. Kinh nghiệm trong /hân và trong zôm, và phân tách hơn nữa để 
biết rhân tâm làm việc như thể nào. 

Bây giờ nói về zâm. Như thế nào gọi là zâm? Trạng thái của âm là suy nghĩ. Khi 
nãy, Sư có nói chánh niệm là trí nhớ ghi nhận Danh Sắc trong hiện tại. Vì vậy, chánh 
niệm là một phần tử giải thoát ở trong hân tâm đó nữa. Khi tâm ta suy nghĩ hoặc muốn 
làm gì, ta cũng biết. Người không thực tập thì không thấy rõ /hân tâm, muốn làm gì thì 
làm. Tại sao vậy? Bởi một cái Ngã đã che áng luôn /hân tâm này. Khi đi lúc nào cũng nói 
"ta đi". Khi nghỉ lúc nào cũng nói "ta nghỉ", v.v... Nhưng hành giả ở đây lại phân tách. 
Khi đi hoặc nghỉ, hành giả phải niệm, phải phân tách Danh Sắc coi cái gì xảy ra, cái gì 
chuyền động. 

Bây giờ lấy một ví dụ. Lúc nãy hân này ngồi, bây giờ lại đi. Nhưng tại sao ta đi 
được? Trước khi đi, phải có cái gì sai khiến cái đi, mới đi được. Như vậy thì phải có 
cái ứâm. Trí nhớ trong hiện tại lần lần cho ta thấy rõ ý định mình muốn làm gì. Trước khi 
đi, phải có một ý định muốn đi thì /hân này mới đi được; và trí nhớ biết như vậy. Lúc 
nãy /hân phông xẹp, chúng ta biết niệm vì đã quen niệm phông xẹp. Bây giờ zâ muốn 
đi, thì trí nhớ cũng phải niệm muốn đi - muốn đi - muốn đi. Như vậy, trí nhớ biết thêm 
một phần tử nữa thuộc về ứâm (danh), gọi là rác ý. 

Chúng ta thấy danh và sắc nương qua nương lại nhau tạo thành con người. 
Khi ứâmmuôn đi thì hân mới đi được. Khi ¿âm muốn ngôi thì hân mới ngồi được. Và 
hơn đó nữa, vì có trí nhớ nên ta phân tách được /hân tâm mây ngày nay. Chỉ vậy thôi. 
Nếu nhớ như vậy mãi mãi là ta đánh đồ cái gọi là Ta, chỉ thấy có Danh Sắc đó thôi. Đây 
là điều đầu tiên mà hành giả phải có trong Thiền Minh Sát. 

Muốn có Minh Sát Tuệ để giải thoát phiền não trong ứhân tâm này, ta phải biết cái 
nào là /hân, cái nào là ứâm, mới đi vào chỉ tiết được. Như quý vị thấy, đầu tiên chỉ có 
niệm thân là phồng xẹp thôi mà quý vị đã biết tới bản chất của nó (nóng lạnh, nặng nhẹ, 
chuyển động) và biết được /hân thọ. Quý vị cũng biết được ý muốn của mình trước khi 
làm gì. Vì vậy, chúng ta luôn luôn đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Và đi như vậy, ta 
không bị chìm đắm trong sông mê bể khổ này. Chúng sanh trên thế gian cứ mãi chìm 
đắm trong sanh tử luân hồi vì không thấy Danh Sắc và cỨ chấp vào một cái Ngã. 

Bây giờ ta biết con người là Danh và Sắc. Rồi hơn đó nữa, ta phân tách thấy Danh 
Sắc luôn luôn ở trong trạng thái thay đối. Cứ theo dõi vậy, thì ta sẽ thấy không một ngày 
nào, một giờ nào, một phút nào mà nó không thay đổi. Trạng thái thay đổi này làm cho ta 
khó chịu. Cái khó chịu này là phần của trí tuệ - /r/ tuệ chản nản. Chân nản thân vì nó có 
trạng thái thay đổi; chán nản zâm vì nó có trạng thái thay đôi. Mà ai cấu tạo hân tâmnày? 
Ta không biết được. Nguyên nhân nó từ đâu? Ta không biết được. Cho dù từ trước đến 
nay, người ta nói là có Bề Trên tạo con người đi nữa, ta vẫn đê qua một bên. AI g1eo cho 
mình? Mình không biết. Bây giờ, chúng ta chỉ thấy sự Khổ; rồi làm sao ra khỏi cái Khổ 
mà ta đang có đây. Đề giải thoát sự khổ này, chỉ có phương pháp Đức Phật dạy mà chúng 
ta đang thực tập ở đây. 


Trong mười ngày, quý vị đã kinh nghiệm thế nào là trạng thái thay đôi của thân 
tâm, và thê nào là sự chán nản /hân tâm này. Chúng ta được lợi ích gì trong 10 ngày nay? 
Lợi ích trong sự đau mỏi của /hân hay là sự đau khổ của âm? Có như vậy, chúng ta kinh 
nghiệm sự đau khổ của hân cũng như râm. Hơn đó nữa, ta kinh nghiệm phần chán nản 
của fhân tâm này, và lẫy chán nản đó để ta trắc nghiệm. Tại sao vậy? Vì do chán nản đó, 
ta mới lần lần rời khỏi sự đau khổ. 7âm không chán nản là zâm luôn luôn ở trong bóng tối 
Tham Sân Si. Khi zâm chán nản, tự nhiên Tham Sân Sỉ lần lần diệt mất. 

Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có lần Ngài hỏi một nhóm các thầy Tỳ-khưu: 

- Đêm qua, lúc nằm hay lúc ngồi, tâm các con đề đâu? 

Vị Tỳ-khưu thứ nhất đáp: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tâm con đêm qua ở trong thê giới này. 

Ý nói là vị Tỳ-khưu kinh nghiệm việc trong quá khứ và tương lai, nơi nào tâm cũng đều 
biết tới hết. Đức Thế Tôn im lặng. Vị Tỳ-khưu thứ nhì trả lời: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tâm con đêm qua ở trong làng này. Từ đầu làng cho đến cuối làng, 
con đều biết hết. 

Đức Phật cũng im lặng. VỊ thứ ba trả lời: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tâm con đêm qua ở trong nhà này. 

Đức Phật cũng im lặng. VỊ thứ tư trả lời: 

- Bạch Đức Thế Tôn, tâm con đêm qua ở trong thân này. 

Đức Thế Tôn tán đương vị Ty-khưu thứ tư: 

- Này con, thật đúng như vậy. Thân tâm luôn luôn nương nhờ nhau. Phải sống như vậy 
mới gọi là sống đúng chân lý, sông đúng theo chánh đạo. 

Bây giờ biết sống theo Đức Phật, ta xóa bỏ những cái sống trong dĩ vãng hay 
tương lai. Sống trong kinh nghiệm của quá khứ hay trong tưởng tượng của vị lai thì sẽ 
mãi mãi đau khổ. Nhưng, sống bên bờ giác ngộ, sống theo Đức Phật, thì có hương vị giải 
thoát như chúng ta đang thực tập đây. 

Quý vị còn thêm một ngày nữa. Một ngày vẫn còn nhiều thời gian, vì có 24 giờ 
đồng hồ. Ngồi một giờ là có 60 phút. Một phút có 60 giây mà một giây có biết bao sự 
sanh diệt của rhân và âm này. Như vậy thì chúng ta có cơ hội tu niệm được nhiều nữa 
trong ngày nay và đêm nay. Còn một ngày một đêm nữa, mong quý vị lấy thời giờ quý 
báu ấy mà có gắng thực tập như vị Tỳ-khưu thứ tư. Quý vị cố gắng để kinh nghiệm bơi 
lội trong rhân tâm này như vị thuyền trưởng biết bơi lội trong đại đương. Chúng ta sống 
với thân tâm mà không bị chết chìm với nó, nghĩa là luôn luôn sống thực với nó. 

Thời giáo lý đến đây xin tạm dứt. Trước khi đứt, Sư xin cầu nguyện Hồng Ân 
Tam Bảo hộ trì cho quý vị được sự an vui, tĩnh tấn tu hành mau đến nơi giải thoát. 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


--0ŨO--- 
HÉT 


